LỜI GIỚI THIỆU 


Trong kho tàng văn hóa của nhân loại chúng ta phải kể đến 
kinh dịch một bộ sách cổ nhất của Tầu do nhiều người viết, qua 
nhiều thời đại khác nhau và có căn bản thực nghiệm của tất cả tư 
tưởng triết học Trung Hoa và Á Đông ngày nay. Tử vi bói toán 
được thoát thai từ đó và bành trướng trong dân gian. Tiên khởi có 
tính cách huyền bí, định mệnh con người được cho rằng đã an bài 
ngay từ lúc chào đời, nên đã lẩy thời điểm này để tiên đoán vị lai 
theo một số nguyên tắc đặt định, theo sự tốt xấu của các vì tinh 
tú hội chiếu ... Dần dần về sau tử vi được san định và bớt tính 
cách mê hoặc tuy rằng những nguyên tắc và định lý vẫn xây dựng 
trên những dữ kiện trừu tượng, khó có thể kiểm chứng để cho mọi 
người tha hồ muốn hiểu sao cũng được, các thày tử vi bói toán 
muốn tiên đoán cách nào cũng được và tranh luận liên tu bất tận. 

Trong chiều hướng phá bỏ tính cách huyền bí mê hoặc của 
khoa tử vi, đưa khoa này về chỗ thực dụng, về tính nhân bản của 
con người, về đạo sống ở đời, Thiên Lương tiên sinh đã quan niệm 
tử vi như là một đạo lý của thánh nhân xưa, một môn giáo dục 
đạo đức của kẻ sĩ, tự biết mình, biết người để chung hòa dễ dàng 
và thích hợp với đời sống cá nhân và cộng đồng xã hội. Cụ đã hệ 
thống hóa khoa tử vi bằng kinh nghiệm và lý giải. Qua tờ Nguyệt 
San Khoa Học Huyền Bí, những khám phá mới của cụ đã lần lượt 
được phổ biến và gây sôi nổi trong giới tử vi của những năm 
1972, 1973 và đến mùa xuân 1974 quyển sách Tử Vi Nghiệm Lý 
của cụ ra đời. Cụ đã phát kiến vòng Thái Tuế với các yếu tố thiên 
thời, nhân hòa và địa lợi để nghiên cứu tính tình con người. Cụ đã 
đưa khoa này thành một khoa tâm lý học. Cụ dự định sẽ cho phát 
hành cuốn sách thứ hai tựa là: "Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư" vào 
mùa xuân năm 1975 với nhiều khám phá mới lạ khác, nhưng vì 
thời cuộc thay đổi nên hoài bão của cụ đã không thành. Nay, mười 
năm sau đó, và cũng vào dịp giỗ đầu cụ, quyển sách Tử Vi 
Nghiệm Lý Toàn Thư được ra đời do thứ nam của cụ là ông Lê 
Hồng Đức ở San Jose và ông Cam Vũ chủ nhiệm nghiên cứu thuộc 
Hội Nghiên Cứu Tử Vi Lý Số ở VVestminster nỗ lực nối tiếp thực 
hiến. 


Phải công tâm mà nói rằng quyển Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư 
ra đời là kết quả của một quá trình nghiên cứu lâu dài của cụ trải 


9 



qua nhiều triều đại chính trị, nhiều thăng trầm của cuộc đời của 
quốc gia xã hội. 

Với quyển Tử Vi nghiệm Lý người hâm mộ Tử Vi đã say sưa 
với vòng Thái Tuế, với cơ cấu của 3 tính lý thành văn: Thiên thời, 
Nhân hòa và Địa lợi; với vòng Lộc Tồn, cái mồi phú quý vinh hoa 
của cuộc đời. 

Với quyển sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư này chắc chắn 
rằng quí vị cũng sẽ say sưa với những lý giải thâm sâu, với lối 
hành văn tuy cô đọng nhưng bóng bẩy, ví von, với những tiết mục 
nói về nhân quả luân hồi, về hai chữ tài thọ, về Đào Hồng, tam 
hóa liên châu, về oan trái nghiệp quả của hình riêu Không Kiếp và 
vòng Tràng sinh mà đã có một thời các nhà hâm mộ tử vi hải 
ngoại tranh luận kịch liệt qua hội thảo và trên mặt báo chí Trắng 
Đen, Hồn Việt, Tập San Nghiên Cứu Tử Vi ... chắc quí vị sẽ thích 
thú khi tìm thấy những phát kiến mới khác nơi những bài của cụ, 
về những cơ cấu chặt chẽ liên hệ của tinh đẩu hình hại, tinh đẩu 
đối cung và tinh đẩu nhị hợp, chúng ta sẽ thấy rõ hơn về cái bản 
thể của mỗi người, thấy rõ khoa tử vi không phải là một khoa 
huyền bí mà là một khoa có bố cục tinh vi, linh hoạt, không tà 
thuật, mê hoặc. 

Trong tinh thần tiếp nối truyền thống nghiên cứu chúng tôi 
thay mặt Hội Nghiên Cứu Tử Vi và Lý Số xin trân trọng giới thiệu 
đến quí vị quyển sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư. 


Fullerton, Calitornia ngày 15-8-1985 
NGUYỄN XUÂN QUANG 
Tổng thư ký 

Hội Nghiên Cứu Tử Vi và Lý Số 


10 



Tiểu sử Cụ Thiên Lương 


Cụ Thiên Lương có tên là Lê Quang Khải, sinh ngày 12-07 - 
1910 nhằm ngày 06 tháng 06, giờ mão trong một gia đình nho 
giáo tại làng Phượng Lâu, tỉnh Hưng Yên Bắc Việt. Thân phụ cụ lúc 
đó là một nhà địa lý có tiếng tại tỉnh nhà, anh ruột cụ cũng nổi 
danh về môn dịch lý vào thời kỳ 1950 -1963 tại sài Gòn dưới 
danh hiệu Đẩu sơn. 

Năm 18 tuổi cụ hoạt động chống thực dân Pháp trong lực 
lượng Việt Nam Quốc Dân Đảng do cố liệt sĩ Nguyễn Thái Học lãnh 
đạo, nhưng chẳng bao lâu tông tích bị bại lộ, cụ bị mật thám Pháp 
truy lùng nên phải trốn vào Nam. Cụ đã lập gia đình và lập nghiệp 
tại xã Chánh LƯU tỉnh Thủ Dầu Một (nay là xã Chánh Hiệp tỉnh 
Sông Bé). Thời gian ở đây cụ có tất cả 6 người con nhưng bị bỏ 
mất 03. Năm 1945 cửa hàng buôn bán của cụ đang hồi cực thịnh 
nhưng chỉ sau 05 phút tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn lẫn 
trong một đống gạch vụn; đây là hậu quả của cuộc oanh kích của 
phi cơ Đồng Minh vào quân đội Nhật Bản trú đóng cách đó không 
quá Vi cây số. Buồn vì gia sản tiêu tan nên cụ bà sau khi sinh 
người con út (9/1945) đã bỏ cụ ở lại với 03 đứa con dại hưởng 
dương 34 tuổi. Qua năm sau cụ dẫn dắt đám con thơ trở về quê 
nội lập lại sự nghiệp. Qua năm sau cụ lập gia đình lần thứ hai và 
từ đó có thêm được 4 người con nhưng lại bỏ mất 1. 

Ngày 16/8/1954 cụ và cả gia đình một lần nữa lại rời quê 
cha di cư vào sài Gòn lánh nạn cộng Sản và làm việc tại Tổng 
Nha Ngân sách và Ngoại Viện cho tới năm 1971 thì về hưu sống 
với con cháu cho tới ngày 17/09/1985 (nhằm ngày 22 -08 Giáp 
Tý) lúc khoảng 3 giờ chiều thì quy tiên vì bệnh gan: vừa đúng 
tròn 40 năm sau ngày cụ chánh thất qua đời: hưởng thọ 76 tuổi 
tại xã Chánh Hiệp tỉnh sông Bé. 

Như vậy trải qua biết bao nhiêu chuyển biến của cuộc sống, 
phải chăng hương hồn cụ hẳn đã hài lòng nhắm mắt tại địa danh 
nơi mà trước kia cụ đã chọn nó làm nơi lập nghiệp? 

Cụ Thiên Lương bắt đầu nghiên cứu Tử Vi từ năm 18 tuổi, 
nhưng bao phen cụ chán nản bỏ cuộc và không tin môn học cổ 
này, nhưng rốt cuộc cụ quay trở về với nó và thành công rực rỡ. 

Trước năm 1970 cụ chỉ nghiên cứu và chỉ dạy cho con cái 
cùng ít bạn bè thân thuộc nên ít ai biết đến. Từ năm 1970 về sau 
vì theo sự yêu cầu của con cái và nhất là của cố ký giả lão thành 
Trần Việt Sơn nên cụ đã đồng ý cho phổ biến trên tờ Khoa Học 
Huyền Bí những tài liệu do cụ đã nghiên cứu và khám phá và bút 


11 



hiệu Thiên Lương được khai sanh từ đó. Đến mùa xuân 1974 cụ 
cho xuất bản quyển sách tử vi đầu tay mang tựa: "Tử Vi Nghiệm 
Lý" với 2000 số và đã bán hết sạch trong vòng 03 tháng. Cụ hy 
vọng vài năm sau sẽ cho ra tiếp quyển "Tử Vi Nghiệm Lý Toàn 
Thư" nhưng hoài vọng của cụ đã không thành vì cs xâm chiếm 
miền nam VN. Tất cả bài vở cùng tài liệu của cụ đã được gởi ra hải 
ngoại cho con trai thứ trước ngày cụ biết sắp sửa quy tiên. 

Cụ Thiên Lương chủ trương môn tử vi nghiệm lý có nghĩa là 
những khám phá mới của cụ muốn cho các độc giả nghiên cứu, 
chiêm nghiệm với thời gian để ứng xem đúng sai, chứ cụ không 
chủ trương đả phá, phê bình hay bút chiến với bất cứ ai và cụ 
luôn luôn giữ thái độ im lặng mỗi khi có ai phê bình hay hoặc dở 
về các khám phá mới của cụ đã được phổ biến (1) ngoài ra cụ 
cũng căn dặn con cháu và các môn sinh đừng bao giờ dùng tử vi 
để kiếm tiền hoặc làm "cần câu cơm" và chỉ được "tạm" hành 
nghề khi ngoài tuổi 60 không ai nương tựa nhưng chỉ đủ sống độ 
nhật mà thoi. 


(1) Năm 1974 cuốn Tử Vi Tống HỢp của tác giả Nguyễn Phát 
Lộc có một vài đoạn phê bình và chỉ trích những kinh 
nghiệm của cụ trong bài nói về tam hợp tuổi và Lộc tồn. 


NGUYÊN LÝ CỦA 60 HOA GIÁP 


Mọi sinh vật sống trong vũ trụ đã được nhận định theo luật 
âm dương, cây cỏ cũng có hoa đực hoa cái, con trùng con kiến 
cũng có con cái con đực, cho đến vật dụng hàng ngày hầu như 
cũng dị biệt giữa đực và cái. Luật âm dương chi phối vũ trụ mọi sự 
sinh hoạt. Không gian đã có thiên là phải có địa. Thời gian càng 
chịu ảnh hưởng nhiều hơn. 

Đã có mùa đông giá lạnh, phải có mùa hạ nóng hầm, mùa 
xuân ấm tươi, phải có mùa thu dịu tàn. 

Âm dương là tinh thần, phần vật chất là ngũ hành, Thiên can 
là dương, Địa chi là âm. Thiên can có ngũ hành của Can, Địa chi 
có ngũ hành của Chi. Ngũ hành của Can có cái dương và cái âm. 
Địa chi cũng vậy. Âm dương ngũ hành của Can có 10 chữ rất rành 
mạch. Nhưng địa chi sao lại 12, thấy trội dư 2 cái Thổ (1 dương 
và 1 âm) . 


12 



Thấy rằng thời gian của 4 thời tiết từ cái xanh tươi (xuân) 
đến nắng gắt (hạ) lần theo mát dịu (thu) kế tiếp lạnh lẽo (đông) 
rồi lại nối đến xanh tươi (xuân)... thời gian cứ quanh quẩn như 
thế phải mất trên 365 khoảng sáng mặt trời đồng thời gian đêm 
tối. 

Căn cứ theo đó đặt tên là 1 năm có 365 ngày trung bình. 
Khoảng thời gian này cứ cách 2 lần lại phải điều chỉnh thêm chút 
ít cho đúng như thời tiết luân lưu. Đó là năm nhuận dầu rằng âm 
lịch hay dương lịch cũng vậy (1). Một đằng tính 29 hay 30 ngày 
làm một tháng (âm lịch) một đằng lấy 30 hay 31 ngày là một 
tháng (trừ tháng 2 có 28 ngày) thì đến năm nhuận, một đằng lấy 
thêm một tháng, một đằng lấy thêm một ngày cho vào tháng 2 là 
29 ngày. 

Khoảng 365 ngày căn cứ theo 4 mùa, nếu cũng lẩy 10 địa 
chi như bên can thì chia nó lệch lạc, phải lấy thêm 2 cái thổ để ấn 
định thêm 2 tháng, mỗi tháng khoảng chừng 30 ngày, tức mỗi 
mùa 3 tháng tròn , cứ như thế luân lưu lấy 4 mùa làm một 
khoảng thời gian chủ đích làm 1 năm. 

Đáng lý 10 hoa giáp vào với 12 chi sẽ thành 120, nhưng 
xếp dương vào với dương, âm đứng với âm (can và chi) nên chỉ 
còn con số 60 gọi là 60 hoa giáp. 

Nhìn vào 60 hoa giáp từ Giáp Tí đến Quí HỢi, 2 chữ Can Chi 
đứng chung với nhau không khác gì một tiểu gia đình. Can đứng 
trên làm gốc (chồng), chi tiếp theo là phụ (vợ). Biết rằng mỗi Can 
hay Chi đều có một tính chất riêng biệt là ngũ hành. Gia đình nào 
phu thê đầm ấm, sự nghiệp dầu lớn hay nhỏ hẳn là bước đường 
đời phải cứ sự tươi đẹp tương đối hơn ai, trái ngược vợ chồng 
xung khắc, ngày tháng trôi nổi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, 
tưởng sự bất hạnh phải lâu nhiều hơn người. 

Năm tuổi căn cứ vào Can và Chi, từ Giáp đến Quí (Can) vào 
với Tí đến HỢi (Chi) hẳn có sự luân phiên thay đổi, nhưng thay đổi 
tốt hay xấu phải phân tích cho ra nguyên lý và cũng là nguyên "ý" 
của Phục Hy âm thầm chỉ dẫn kín đáo. 

Theo luật ngũ hành cái gì tương sinh là tốt, tương khắc là 
xấu. Vậy có thể hoạch phác một nguyên tắc như: 

a/ Tốt nhất: Can sinh Chi (ví dụ tuổi Giáp Ngọ. Can Giáp 

(Mộc) sinh Chi Ngọ (Hoả). 

b/ Tốt thứ nhì: Can và Chi đồng hành (Ví dụ tuổi Giáp Dần. 

Cả 2 đều là Mộc). 

c/ Tốt thứ ba: Chi sinh Can (ví dụ tuổi Giáp Tí. Chi Tí (Thuỷ) 

sinh Can Giáp (Mộc). 

d/ Xấu tương đối: Can khắc Chi ( ví dụ tuổi Giáp Thìn. Can 

Giáp Mộc khắc Chi Thìn (Thổ). 


13 



đ/ Nghịch cảnh: Chi khắc Can (ví dụ tuổi Giáp Thân: Chi 

Thân (Kim) khắc Can Giáp (Mộc). 

Năm trường hợp này chỉ là một tấm thu hình rất nhỏ của 
kiếp nhân sinh, sự hên xui đã ấn định như thế đó, còn tuỳ định 
mệnh phác hoạ hạnh phúc (vòng Lộc Tồn) tuỳ vị trí an Mệnh Thân 
(vòng Thái Tuế bổ khuyết tư thế), nhất là Thân (chính đương số 
với vòng Tràng Sinh) đã khuôn xử làm được những gì để mua 
chuộc. 

Như tuổi Ất Mùi, Mệnh ở Mùi (Thái Tuế), Thân ở Di (Tuế Phá) 
biết chữ Ât (Mộc) khắc chữ Mùi (Thổ) là đời tất nhiên gặp nhiều 
bước khó khăn. Nhưng HỢi Mão Mùi là 3 tuổi được hưởng hạnh 
phúc (Lộc tồn của tuổi Ất) Thân ở Di (nghịch cảnh) là cung Sửu có 
lập được chữ THỌ cho phụ mẫu, thì định mệnh mới ngăn cản được 
phần nào, nhiều hay ít là do chữ Tài được mệnh điều động đến 
ách cung. 

Tóm lại vận hạn của từng cá nhân, nguyên lý là do thời tiết. 
Đã có cái nóng phải có cái lạnh, đã có xanh tươi phải có vàng héo 
Từng năm xuống đến tháng ngày giờ sinh thì đắc cách, khắc thì 
tai ương, phần chánh yếu là ở cái gốc (hàng can). Gốc được tưới 
bón hợp thời, cây được xanh tốt, gốc mà bị chặt cắt, dầu cây 
đương có nhiều hoa nụ tươi thắm, cũng phải úa vàng héo gục. 

(1) Ầm lịch thì cách 2 năm có 1 năm nhuận. Dương lịch thì 

3 năm 


Ý NGHĨA MỖI NĂM 
TRONG 60 HOA GIÁP 


60 hoa giáp là 60 năm của 6 con giáp ( Giáp Tí, Tuất, Thân, 
Ngọ, Thìn, Dần) nối tiếp nhau diễn chuyển bắt đau tứ Giáp Tí đến 
Quí HỢi. Mỗi năm mang một tên có 2 chữ. Chữ trên thuộc hàng 
Can, chữ dưới thuộc hàng Chi. Hai chữ hợp lại gọi là nạp âm có 
một hành chung khác hẳn, mặc dầu Can và Chi mỗi chữ có một 
hành riêng biệt. 

Can có 10 chữ phân chia rành rẽ âm dương và đầy đủ ngũ 
hành đều nhau: 

Sơ khai Mộc: Giáp (Dương) Ất (Âm) 

Sơ khai Hỏa: Bính Đinh Mộc sinh hỏa 


14 



Sơ khai Thổ: 

Mậu 

Kỷ 

Hỏa sinh Thổ 

Sơ khai Kim: 

Canh 

Tân 

Thổ sinh Kim 

Sơ khai Thủy: 

Nhâm 

Qúy 

Kim sinh Thủy 


Trái lại hàng Chi có 12 chữ cũng đầy đủ âm dương ngũ 
hành: 

Thủy: Tý (Dương) HỢi (Âm) 

Mộc: Dần (Dương) Mão (Âm) 

Hổa: Ngọ (Dương) Tỵ (Âm) 

Kim: Thân (Dương) Dậu (Âm) 

Thổ: Thìn Tuất (Dương) Sửu Mùi (Âm) 

Cái lý dư 2 hành thổ có ý tứ trong vũ trụ bất cứ hành gì dầu 
là Kim hay Mộc, Thuỷ hay Hoả đều là ở trong đất mà ra. Bốn hành 
này luôn luôn sinh khắc để trường tồn, bởi thế mới có liên minh 
tam hợp cục là thê' đứng của tứ chính (Tí Ngọ Mão Dậu) để bồi 
đắp cho nhau củng cố ưu thế. 

Vậy 12 Chi có 4 Chính 4 Sinh 4 Mộ lập thành 4 tam hợp cục 
là 4 khối có tôn chỉ riêng: 


Sinh: 

Chính 

Mộ 

Hành 

Thân 

Tý 

Thìn 

Thủy 

Dần 

Ngọ 

Tuất 

Hỏa 

Tỵ 

Dạu 

Sửu 

Kim 

HỢi 

Mão 

Mùi 

Môc 


Một vòng của 10 can tuần tự ghép vào 12 Chi, môi năm thay 
đổi đáng lý là 10x12 = 120, nhưng vì luật âm dương nên chỉ có 
phân nửa nghĩa là dương Can chỉ đứng với dương Chi, âm Can 
phải ghép với âm Chi mới đúng cách. 

Đã viết cái nguyên do của 10 Can và 12 Chi, mỗi năm mang 
một cái tên có 2 chữ kể từ Giáp Tí đến Ất Sửu lần hồi cuối cùng là 
Quí HỢi. Mỗi tên có một tôn chỉ riêng là hành chung, nhưng cái 
hành riêng của mỗi chữ Can hay Chi vẫn phải nhìn nhận là quan 
trọng. 

Hai chữ Can và Chi đứng với nhau không khác gì tình cảnh 
của một gia đình có hoà hợp mới nên sự nghiệp, còn xung khắc 
nhau làm sao có hưng vượng. 

Như 2 tuổi Canh Thân và Canh Dần cùng là Mộc mệnh, thật 
ra cảnh đề huề của mỗi tuổi một khác. Canh là Kim, Thân là Kim, 
cũng như cây có gốc (Can) ngọn (Chi) đều nhau hẳn là có 1 căn 
bản vững chắc, dẫu không hơn người cũng không hề kém ai. Còn 
Canh Dần thì Can Canh (Kim) khắc Chi Dần (Mộc). Cây mà gốc 
không tải bồi cho ngọn làm sao mà sinh nở tốt đẹp cho nổi, khác 
gì gia đình trống đánh xuôi kèn thổi ngược. 

Hai tuổi Giáp Tí và Giáp Ngọ thấy cả 2 tuổi cùng tương sinh 
gốc ngọn, nhưng Giáp Ngọ khác biệt bỏ xa Giáp Tí rất nhiều. Giáp 
Ngọ có Can Giáp (Mộc) sinh cho Chi Ngọ (Hoả) nghĩa là gốc nuôi 


15 



ngọn là thuận cảnh. Trái lại Giáp Tí thì Can Giáp (Mộc) được Chi Tí 
(Thuỷ) sinh lại tức là ngọn nuôi gốc tuy cũng là cảnh tượng sinh 
nhưng ngược chiều cho biết ngay Giáp Tí không có khả năng vững 
chắc mà sự đề huề chỉ là may mà có. Huống chi Giáp Ngọ còn 
tiềm tàng căn bản phồn thịnh là tam hợp Lộc Tồn của tuổi Giáp 
(Lộc tồn ở Dần) Thiên Lộc dành riêng cho người Dần Ngọ Tuất. 
Còn Giáp Tí đứng ngõ ngoài, muốn hưởng Lộc Tồn phải là Canh Tí 
(Canh Kim sinh Tí Thuỷ và Thân Tí Thìn là tam hợp hưởng Lộc Tồn 
tuổi Canh ở Thân). 

Hai tuổi Giáp Thìn và Giáp Tuất là 2 tuổi đều hàng Can Giáp 
(Mộc) khắc Chi Thìn Tuất (Thổ). Hai tuổi này cũng cách biệt nhau 
cả một dặm đường : Giáp Tuất tuy Can khắc Chi, cuộc đời thấy 
nhiều trở lực, nhưng còn được dự phần tham dự chia sẻ Thiên Lộc 
tuổi Giáp. Giáp Thìn kể như là khách đi đường không liên quan gì 
đến, lại còn bị cảnh nghèo túng là Lộc Tồn thường trực có Tuần 
đóng kín, chỉ còn trông cậy vào bộ sao sát Phá Tham nếu được 
thủ mệnh sống theo Hoá Lộc, tay làm hàm nhai. 

Trường hợp tuổi Giáp Thìn, mệnh đóng ở vị trí tam hợp HỢi 
Mão Mùi dầu được bộ Sát Phá Tham là nòng cốt cũng chỉ là kiếp 
nhân sinh được tạo hoá nặn ra để trả nợ đời, không mong gì sự 
nâng đỡ vì vị trí của sát Phá Tham ở HỢi Mão Mùi, trường hợp 
nào cũng là đen tối, cố công xây đắp mấy cũng chỉ là hữu công vô 
lao (vị trí Thiếu âm Long đức Trực phù của tuổi Giáp Thìn). 

Tóm lại tuổi của mỗi cá nhân có thể sắp xếp theo thứ tự tốt 
xấu có 5 bậc thang như sau: 

1/ CAN sinh CHI: Phúc đức quá lớn tiềm tàng một căn bản 
hơn người. 

2/ CAN CHI đều nhau: có năng lực khá đầy đủ vững chắc. 

3/ CHI sinh CAN: đời gặp may nhiều hơn thực lực. 

4/ CAN khắc CHI: đời gặp nhiều trở lực. 

5/ CHI khắc CAN: nghịch cảnh đầy rẫy chua cay. 

Trương Lương, Hàn Tín là 2 người bạn đồng Triều phò trợ 
Hán Cao Tổ LƯU Bang lên nghiệp đế. Cả 2 người cùng tuổi Giáp: 

Trương Lương tuổi Giáp Ngọ sinh ngày 6 tháng 5 giờ Thìn. 

Hàn Tín tuổi Giáp Tuất sinh ngày 5 tháng 11 giờ Ngọ 

Cả 2 người mệnh cùng đóng tại vị trí tam hợp Thái Tuế là 
người hành động nêu cao chính nghĩa, cùng được bộ Tử Phủ sát 
Phá Tham làm nòng cốt (đắc Khoa Quyền Lộc) cùng được hưởng 
Thiên Lộc là 3 tuổi Dần Ngọ Tuất. Nếu đem so tài thao lược Hàn 
Tín còn ở trên Trương Lương môt hạng nên được Hán Cao Tố phải 
lập đàn phong tướng tự tay nâng ấn kiếm nguyên nhung trao cho 
Hàn Tín trước muôn thủ hạ cho có danh chánh ngôn thuận, vậy 
mà cuộc đời Hàn Tín phải hứng chịu biết bao nhiêu thua thiệt kém 
Trương Lương. 


16 



+ 



— 











+ 

<Di en Tr ach> 



<Quan Loc> 



<No Boc> 




<Thi en Di > 


(HI Cu 

Mon 



( V) T h i en 

Tuong 


( D) Thi en 

Luong 



( M) That 

Sat 





( V) Li em Trinh 








+Lam Quan 

- Hoa 

Ti nh 

+Van Xuong 

-Linh Tinh 

+Thi en Vi et 

- Di a Khonq 

+Van Khuc 

- Benh 

+Luu Ni en 

- Tr uc 

Phu 

+Huu Bat 

- Dau Quan 

+Thi en Quan 

- Thi en 

Khỏ nq 

+Ta Phu 

- Co Than 

+T h i en Y 

- Pha 

Toai 

+ De 

Vuong 

-Thai Tue 

+Thi eu Duong 

- Thi enThuong 

+Phi Li em 

-Tang Mon 

+T h i en Tru 

- Thi en Ri eu 

+Hoa Loc 



+Tau Thu 

- Suy 



+Thi en Ma 



- Ti eu 

Ha 0 

+Phong Cao 



+Duong Phu 




+T h i en Tai 





+Tuong Quan 









36 



46 




56 




66 


+ [ Tuan] 







+- - - - 




Ị Tr i et 

] + 

<Phuc Duc> 



Mu i 



Tha n 1 Da u 



Tu at 

<Tat ach> 


( V) Tham Lang 











— 

( H) Thi en 

Dong 

+GÍ a i Than 

- Qua 

Tu 



Ho ten 

Truông Luong 




+Hong Loan 

- Luu Ha 

+Phuong Cac 

- Di eu 

Khach 



Sanh 

6 Thang 5 




+Hy Than 

- Tu 

+Quan Doi 

- Thi en La 



Nam 

Gi ap Nqo 




+T h i en Phuc 

- Thi en Su 

+T hanh Long 





Gi 0 

Thi 





+Thi eu am 


+T h i en Quy 













+Thi en Thó 





Tuoi 

Duong Nam 











Menh 

Sa 

rung Kim 











Cuc 

Ho a 

Luc Cuc 






26 



Ngo 







Ho i 

76 


+ 



- - - - 



a m 

luong t huan ly 






-1 

<Phu Mau> 



Ty 



Cuc 

Khac Menh 



TỈ 

<Tai Bach> 

<T h a n >1 

( H) Tha 

i a m 



Sao chu 

menh 

Pha 

Quan 




( M) Vu Khuc 





Sao chu 

than 

- Hoa Tinh 






+Dao Hoa 

- Ki nh 

Duong 









+An Quang 

- Benh Phu 

+Luc Si 

- Di a 

<i ep 









+Hoa Cai 

-Quan Phu 

+Moc Duc 











+Hoa Khoa 

- Di a Vong 

+Phuc Duc 











+Long Tri 


+Thi en Duc 











+Mo 


+T h i en Hi 











+Quoc an 













+Thai Phu 


















16 



Thi n 



Mao 

Da n 



Su u 

86 


+ 















H 

< Me n h > 



cHuynh De> 



<Phu The> 




<Tu Tuc> 


( M) Tu 

Vi 



( D) Thi en 

Co 


( M) p ha Quan 



( H) Tha i 

Duong 

( M) Thi 

en Phu 












+Loc Ton 

- Ba c h 

Ho 

+Thi en Khoi 

- Da La 


+Hoa Quyen 

- Phuc 

3i nh 

+DÍ a Gi ai 

-Dai Hao 

+Bac Si 



+Bat Toa 

-Quan Phu 

+Thai 

- Thi en 

Hu 

+Nguyet Duc 

- Hoa Ky 

+Tr a ng Sinh 



+ Du 0 n g 

-Thi en 

li nh 

+Thi en Gi ai 

- Thi en 

Khoe 


- Ki ep Sat 




+Long Duc 




- Tue Pha 


- Tu Phu 




+Tam Thai 








- Tuyet 

6 



116 




106 




96 


+ 



— 











+ 


Từ một kẻ thứ dân nương nhờ cơm Siếu Mẩu, có lần nhẫn 
nhục luồn trôn thất phu ở kẻ chợ, đành rằng đời vĩ nhân phải trải 
qua nhiều cơn bĩ cực chờ Thiên Thời mới rõ vàng thau. 


cHuynh De> 


<Menh> 



<Tha n > 

<Phu Mau> 




<Phuc Duc> 



( H) Cu Mon 




' V) Thi en 

Tuong 


( D) Thi en 

Luong 



( M) Tha t 

Sat 






; V) Li em Trinh 









+Hong Loan 

- Di a Ki ep 

+Ho a Loc 

- Bac h 

Ho 

+Thi en Vi et 




+Bat Toa 

- Thi en Khoe 

+DÍ a Gi ai 

- Di a Kho ng 

-I-Tam Thai 

- Dau Quan 

+An Quang 

- Hoa 

Ti nh 

+Phi Li em 

- Di e u 

Khac h 

+L 0 n g Duc 

- Ti e u Hao 

+Thai 




+Duong 

- Qua 

Tu 


+Phong Cao 



+Luu Ni en 

- Tuyet 

+Thi en 

Gi a i 



+Phuc Duc 

- Thi en 

linh 

+Thi en Ma 



+T h i en Tru 


+T u 0 n g 

Quan 



+Thi en Duc 




+Tr ang Sinh 










+T h i en Quan 














+Thi en Quy 














+Tau Thu 














+Duong Phu 







115 


5 





15 




25 



+ 


— 










[ Tuan] - [ Tr i et ] - 

+ 

<Phu The> 


Hoi 




Ti 

Su u 



Da n 

<Di en Tr ac l> 



( V) Tham Lang 


+- - 








+- - - - 

( H) Thi en 

Dong 


+Van Xuong 

- Thi en Hu 




Ho ten: Han 

Ti n 




+Hy Than 

- Li nh 

Ti nh 

+Mo 

- Tue Pha 




Sanh 

: 5 Thang 11 




+Mốc Duc 

- Tr uc 

Phu 

+Thanh Long 

Thi en La 




Nam 

: Gi ap Tuat 




+Thi en Phuc 

- Luu 

Ha 

+Thi en Tho 





Gi 0 

: Ngo 








+T h i en Tai 



















Tuo i 

: Duonq Nam 












Menh 

: Son 

Dau Hoa 












Cuc 

: Tho 

Ngu Cuc 







105 


Tuat 








Mao 

35 



+ 


— 




a m 

luong t huan ly 







+ 

<Tu Tuc> 


Da u 




Menh Si nh Cuc 



Thin 

<Quan Loc> 



( H) Th a i am 



Sao chu 

menh 

: +Loc Ton 




( M) Vu Khuc 






Sao chu 

than 

: +Van Xuonq 







+Dao Hoa 

-Kinh Du ong 










+Van Khuc 

- Benh 

Phu 

+Luc Si 

-Tu 










+Hoa Cai 

-Thai 

Tue 

+Nguyet Duc 

-Tu Phu 










+Hoa Khoa 

- Di a 

Vong 












+Quan Doi 














+Quoc an 



















95 


Than 1 



Mui 

Ngo 



Tí 

45 



+ 
















H 

<Tai Bach> 


<T at 

ach> 



<Thi en Di > 




<No Boc> 



( M) Tu Vi 




[ D) Thi en 

Co 


( M) p ha Quan 



( H) Thai 

ũuong 


( M) Th i en 

Phu 













+Ta Phù 

- Benh 

+Thi en 

Kho i 

- Da La 


+Hu u Bat 

- Phuc 

Bi nh 

+ Lam Quan 

- Co Than 

+L 0 c Ton 

-Quan Phu 

+Thi eu 

a m 

-Pha Toai 

+De Vuong 

-Tang 

Mon 

+Thi en Hi 

- Da i 

Ha 0 

+Bac Si 





-Quan 

Phu 

+Gi ai Than 




+Thi en Y 

- Hoa 

<y 

+Long Tri 





-Thi en 

Su 

+Hoa Quyen 




+Thi eu Duong 

- Ki ep 

Sat 






-Suy 


+ p h u 0 n g Cac 





- Thi en Ri eu 








+Thai Phu 





- Thi en Khong 













- Thi enThuong 

85 


75 





65 




55 


1 

+ 


— 













+ 


17 



Trương Lương thuộc dòng Khanh Sĩ gặp buổi vong quốc cũng 
phải lang thang nay đây mai đó tìm mặt gửi vàng, đến đâu cũng 
được trọng đãi. 

Phân tách những nét chính của hai lá số, trước nhất Trương 
Lương hơn Hàn Tín ở cái gốc tuổi Giáp Ngọ được Can sinh Chi, 
Hàn Tín bị Can khắc Chi (Giáp Tuất). Trương Lương mệnh ở vị trí 
Quan Phù có ý tứ tính toán kỹ càng dẫn dắt đời sống. 

Hàn Tín ở vị trí Bạch Hổ mỗi khi làm việc thì bất cứ giá nào 
làm cho kỳ đắc ý (còn tham vọng). Phúc đức của Trương Lương có 
Tham lang ở Thìn ngộ Tuần hoà hợp đủ nghĩa với vị trí Mệnh, 
Quan Phù có thể từ bỏ mọi tham vọng để nhàn du sơn thuỷ. Hàn 
Tín Phúc Thất sát triều đẩu bị cả Tuần lẫn Triệt. Phải chăng vì thế 
cuộc đời đi đến chỗ bi thương. 

Ba tuổi Giáp được hưởng Lộc tồn thì Giáp Ngọ đứng đầu vì 
Giáp sinh Ngọ, thứ đến Giáp Dần (Giáp và Dần đồng hành) đứng 
sau chót mới đến Giáp Tuất vì Giáp khắc Tuất. Trương Lương tuổi 
Giáp Ngọ đương nhiên được hưởng nhiều hành phúc hơn Hàn Tín 
tuổi Giáp Tuất. 

Vậy tuổi mỗi cá nhân không phải là đương nhiên Can Chi 
tuần tự sắp xếp không có nghĩa lý, thật ra tiềm tàng một ý tứ sâu 
sắc như diễn tả hình bóng cả một cuộc đời. 

Can là gốc là Phúc đức, Chi là ngọn là Thân thế. Hạn hành 
hên xui hàng năm xuống đến hàng tháng hàng ngày do Can của 
năm tháng ngày chế hoá với Can của Mệnh chiếm phần Ưu tiên 
quan trọng điều khiển. 


ĐÀU LA NGUYÊN LY 
NGŨ HÀNH NẠP ÂM 
CỦA 60 HOA GIÁP 


Nạp âm là phối hiệp để thành một tiếng. 

Ngũ hành nạp âm là Can và Chi ghép lại hoá nên một hành 

khác. 

Nạp âm ngũ hành của 60 hoa giáp là sự thành lập ngũ hành 
của 10 thiên can phối hợp với 12 địa chi theo nhạc điệu: Cung 
(Thổ) Thương (Kim) Giốc (Mộc) Chuỷ (Hoa) Vũ (Thuỷ). Nhưng vẫn 
thấy không cho phép tin tưởng đâu là chính lý hoàn hảo (1) 


18 



Hàng Can đã trình bày ngũ hành được rành mạch đều đặn 
bằng 5 cặp phân tách âm dương chính xác. Đến hàng Chi để cho 
đúng thời tiết phải thêm 2 hành Thổ làm cái mức nối tiếp cho 4 
mùa Xuân Hạ Thu Đông để cho mỗi mùa tương đối xê xích 3 
tháng trên dưới 90 ngày, cứ Dần Mão là Xuân, Tỵ Ngọ là Hạ, Thân 
Dậu là Thu, HỢi Tí là Đông. 

Lấy tinh tâm mà ngắm nhìn kỹ bản địa bàn tử vi thấy cả 1 
thế thái cực vững vàng cân phân đủ thời tiết đến phương hướng 
hoàn hảo trúng cách. Thế thái cực thành lập gồm đủ lưỡng nghi 
tương phân từ Mão đến Thân thuộc Thái dương và từ Dậu đến Dần 
thuộc Thái âm như hai đĩa cân ngang bằng sánh đôi. về hình thức 
thật là bằng nhau nhưng tính cách lại khác biệt. Một đằng thuộc 
Thái Dương sáng lạng bao nhiêu, trái lại bên âm âm tối bấy nhiêu 
như trắng với đen. Một bên gồm Hoả (Ngọ) với Kim (Thân), bên 
kia của Thuỷ (Tí) với Mộc (Dần). Hai điểm Thìn Tuất là 2 thế giao 
điểm pháp nguồn (Thiếu dương và Thiếu âm). Bên này có Thuỷ 
khắc Hoả thì bên kia có Kim khắc Mộc. 

Như vậy có 3 cặp tương xứng đối diện nhau nên được đặt 
làm 3 mốc chính để bắt đầu xếp nạp âm định lý ngũ hành cho 
một hoa giáp. 

Nhưng tại sao Giáp Tí được coi là Kim hành, Giáp Tuất là 
Hoả và Giáp Dần là Thuỷ ? Biết rằng Giáp là Mộc, Tí là Thuỷ, 2 
chữ đứng chụm với nhau lại là Kim, thấy như không có mạch lạc 
gì giữ nạp âm với Can Chi, như 2 chữ Tân Dậu cả 2 Can Chi đều 
có Kim mà hành chung lại là Mộc, thật là một cảnh lạc lõng khác 
thường. 

Đây là một định lý, có thể nói là rất cao siêu của lý học. 
Hành Hoả là tư thế sự vật bùng cháy bốc lên tượng trưng cho 
THIÊN. Thuỷ là sự xâm nhập lắng xuống biểu hiện cho ĐỊA. Còn 
Kim là tư thế của sự vật quyết liệt để trường tồn là NHÂN . Ba 
hành này đại diện cho tam tài THIÊN ĐỊA NHÂN, có ý nghĩa là 60 
hoa giáp do 3 cấp Trời Đất và người hiệp định xây dựng quyết 
định và chỉ có 3 hành này được bắt đầu hướng đi như: 

Giáp Dần (Địa) 

Thủy Hán (tự nghĩa) 

Thổ Địa (tự nghĩa) 

Sinh Hỏa Thiên (tự nghĩa) 

Mộc Sài (tự nghĩa) 

Thủy Thấp (tự nghĩa) 

Giáp Tý (Nhân) 

Kim Ngân (tự nghĩa) 

Hỏa Đăng (tự nghĩa) 

Sinh Mộc Giá (tự nghĩa) 

Thổ Bích (tự nghĩa) 


19 



Sinh 

Kim 

Câu (tự nghĩa) 


Giáp Tuất ( 

[Thiên) 


Hỏa 

Yên (tự nghĩa) 

Khắc 

Thủy 

Mãn (tự nghĩa) 


Thổ 

Tự (tự nghĩa) 

Khắc 

Kim 

Chung (tự nghĩa) 


Mộc 

Lâu (tự nghĩa) 


Trong 12 chi có 6 Chi dương ghép với 5 Can dương và 6 Chi 
âm hợp với 5 Can âm, làm sao mỗi Chi đứng với 1 Can có một 
hành riêng tức là 5 Can có đủ ngũ hành như : 


Giáp Tí: 

Kim 

Ất Dậu: 

Thuỷ 

Bính Tí: 

Thuỷ 

Đinh Dậu: 

Hoả 

Mậu Tí: 

Hoả 

Kỷ Dậu: 

Thổ 

Canh Tí: 

Thổ 

Tan Dậu: 

Mộc 

Nhâm Tí: 

Mộc 

Quí Dạu: 

Kim 


Bên Thái âm (Giáp Tí, Giáp Tuất, Giáp Dần) cũng như bên 
Thái dương (Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn) đều có ý nghĩa của 
sự sắp xếp như: 

1/ Giáp Tuất và Giáp Thìn thuộc Hoả là Thiên Mệnh có ý định 
răn trừng tiềm tàng ở trong khối toả ra 2 đầu: Kim khắc Mộc và 
Thổ khắc Thuỷ. 

2/ Giáp Dần và Giáp Thân thuộc Thuỷ là Địa Mẩu, có ý nuôi 
dưỡng dịu hiền nên Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ 
tuần tự phát huy. 

3/ Giáp Tí và Giáp Ngọ thuộc Kim là ý định của nhân sinh 
tiềm tàng trong nội tâm lòng ham muốn sanh tồn nên ở giữa vươn 
ra Thổ sinh Kim và Mộc sinh Hoả. 

Người tuổi Canh Tuất Mệnh Thân đồng cung Thìn thấy ngay 
người sống trong nội tâm bất đắc dĩ được hành nạp âm của mệnh 
là Kim, bồi thêm Kim cục thuận đường đi nước bước. Vũ khúc và 
Thiên mã là nghị lực (Kim) chính xác của dương nhân, mặc dầu sự 
ganh đua không được phần chánh nghĩa (Thái tuế ở Di) mà vẫn 
thành công dễ dàng vì vị trí Thân Tí Thìn khắc được Dần Ngọ Tuất 
phù hợp với 2 chữ Canh Tuất (Tuất sinh Canh-đường đời dễ gặp 
may) dầu sao cũng là hoàn cảnh không cho phép đắc ý (Tuế Phá) 
với khả năng có thừa. 

Âm dương ngũ hành là then chốt của lý học. Mọi sự huyền 
diệu không ngoài sự giao dịch động hay tĩnh của ngũ hành và luật 
lệ âm dương, cũng là khả năng vô địch của tam tài Thiên Địa 
Nhân. 

(1) Theo nhạc điệu quy định , mỗi hành có cách 8 cung có 1 

lần sanh hay chuyển (cứ 2 íân sanh thì có 1 lần chuyển) bắt 


20 



đầu từ Kim (Giáp Tý và Giáp Ngọ , 1 bên âm và 1 bên 
dương) chuyển đến Hỏa (Mậu Tý và Mậu Ngọ) đến Mộc 
(Nhâm Tý và Nhâm Ngọ) đến Thủy (Bính Tý và Bính Ngọ) 
cuối cùng đến Thố (Canh Tý và Canh Ngọ). 


NHỮNG CÂU PHÚ 
NÊN THẬN TRỌNG ÁP DỤNG 


Những câu phú là những câu văn vần do cổ nhân ghi chép 
lại, sau môt thời gian khá kinh nghiệm về kết quả cũng như sự 
phối hiệp giữa các hành tinh mà nên ảnh hưởng. Sở dĩ phải làm 
thành văn vần như có ý định: trước nhất là dễ nhớ, sau để người 
đi sau lấy đó mà tìm kiếm thêm nếu còn những khía cạnh nào 
chưa được hoàn hảo hay sơ sót trên phương diện nào. 

Đọc những câu phú, ngày nay thấy như những câu sấm ký 
truyền lại của những cá nhân, nó mênh mông trên cương vị tổng 
quát không quyết định hẳn cho một trường hợp nào. Như câu: 
"Trai bất nhân Phá quân Thìn Tuất, Gái bạc tình Tham sát Dần 
Thân", có phải bất cứ mệnh nào nằm ở Thìn Tuất mà có Phá quân 
là trai bất nhân và Tham Lang Thất sát ở Dần Thân là gái bạc 
tình? 

Số có 60 tuổi, mỗi tuổi có một hành, tuy nói là ngũ hành, 
nhưng khác nhau rất nhiều như 2 người cùng tuổi Kim: Giáp Tí và 
Giáp Ngọ, một đằng Tí sinh Giáp khác với Giáp sinh Ngọ. căn bản 
của Giáp Ngọ là nó dầy chắc, trái với Giáp Tí chỉ là nông cạn. 
Huống chi còn 12 vị trí, mỗi vị trí đối với tuổi của dương nhân nó 
chỉ một tư thế khá đặc biệt. 

Biết rằng mỗi tam hợp có 3 vị trí dùng thế chân vạc làm gốc 
riêng của 4 cách: Thái Tuế, Tuế Phá, Thiếu Dương và Thiếu âm. 
Thái Tuế chia ra Thái Tuế chính xác, Quan Phù và Bạch Hổ. Tuế 
Phá bao gồm Tuế Phá Tang môn và Điếu khách. Thiếu Dương có 
Tử Phù và Phúc đức. Thiếu âm có chi nhánh Long đức và Trực 
Phù. Thiết tưởng mỗi tư cách của mỗi sao ghép vào 60 tuổi đã cho 
ra một hình thái khá rành rẽ khác nhau, lại được lọc thêm qua 12 
vị trí thì kết quả phải là tinh vi đến thế nào. 

Dưới phép luận số 60x12 thấy có 720 mầu sắc dị biệt thì Phá 
Quân và Tham Lang, Thất sát kia hẳn phải có những cuộc lột xác 
nhiều thay đổi. 


21 



Riêng đối với phái nữ sát Phá Tham nói chung không hợp 
điệu của phe liễu yếu đào tơ, là người tháo vát đảm đang gan góc 
cũng phải tuỳ các khía cạnh mới dám quyết dịnh đâu là đoan 
chính, đâu là lăng loàn. Muốn hợp cách chỉ có Đồng Lương, Tử Phủ 
bồi đắp thêm Hoá khoa càng thêm khả ái. 

CỔ nhân đã chịu mất công ghi chép lại bằng những câu phú, 
phải là những bậc trí tuệ có thừa, biết rằng công cuộc về tinh thần 
không phải một thế hệ mà được hoàn hảo. Cần phải bao thế hệ 
xây đắp may ra mới xây đắp được một quãng đường dài thám 
hiểm. Lại còn e dè những ai chẳng may lầm đường lạc lối dồn vào 
ngõ bí vì tam sao thất bản. 

Dịch học từ đời Phục Hy (2900 trước dương lịch) mãi đến đời 
Khổng Khâu (600 trước dương lich) mới gọi là san định được một 
phần khởi sắc. Đem so 2 khoảng thời gian từ 2900 trước dương 
lich đến 600 trước dương lịch có 2300 năm và từ 600 trước dương 
lịch đến nay 1984 sau dương lịch có 2584 năm tạm cho là ngang 
bằng nhau. Thời gian hiện nay nhờ khoa học tiến bộ, mỗi nghành 
từ vật chất đến tinh thần không thể khai thác trong u minh, đều 
phải phân tách cho hợp luân lý, tránh sao không còn tồn tại lời 
mỉa mai: dị đoan huyền bí. 

Thử lấy 4 tuổi: Giáp Dần, Đinh Tỵ, Ât Mùi và Bính Tí, cung 
Mệnh cùng đóng ở cung Tuất có Phá Quân toạ thủ, xem đâu là 
chính công Phá Quân như phú đã nêu ra, đâu là nỗi tình uẩn khúc 
của người bị ngờ vực oan. 

a) Giáp Dần là tuổi có 1 căn bản vững vàng (Giáp và Dần 
đều là Mộc). Mệnh đóng ở Tuất trong tam hợp Thái Tuế, vị trí 
Bạch HỔ là kiếp nhân sinh đã có một trách vụ gì với xã hội, thực 
hiện với bất cứ giá nào, mặc dầu mệnh Thuỷ chính xác Phá quân. 
Người này làm việc có tính cách mạnh bạo bị lầm tưởng mà thôi. 
Bất nhân không thể là người Thái Tuế. 

b/ Tuổi Đinh Tỵ cũng như Giáp Dần, thiên phú có một căn 
bản vững chắc. Mệnh ở Tuất là tư thế Tử Phủ trong tam hợp Thiếu 
Dương. Người khôn ngoan Thổ Mệnh khác hẳn Phá Quân là Thuỷ, 
có những hành động khéo giỏi không thể nói là bất nghĩa. 

c/ ất Mùi Kim mệnh đóng ở Tuất là vị trí Thiếu âm. Người 
này vì quá tin tưởng lại vụng tính nên có những hành động Phá 
Quân (Kim Mệnh sinh thuỷ Phá quân), sự lỗi lầm này kể cũng 
đáng thương hại. 

d/ Bính Tí, đời đầy rẫy nghịch cảnh (Tí khắc Bính) ở vị trí 
Điếu khách trong tam hợp Tuế Phá, luân phiên bất đắc ý, gặp Phá 
Quân đồng hành Thuỷ với mệnh làm gì mà không tung hoành cho 
thoả chí thay đổi (Điếu khách). Nhãn hiệu Phá quân quả là chính 
hiệu. 


22 



Những trường hợp ở trên cũng nên khai thác thêm hiệu lực 
của Hoá Khoa, có thể coi như một căn phòng bào chế để hoán cải 
từ các vị độc dược trở thành các vị thuốc rất hiệu lực bồi bổ sức 
khoẻ. Bộ Sát Phá Tham nói chung, hãm địa nói riêng, gặp Hoá 
Khoa như phe Triệt giáo (súc vật tu thành tiên) được đắc đạo. Hoá 
khoa có khả năng lột xác phàm phu hoán cải tư cách tức là trường 
hợp hung tinh ngộ chế. Từ Phá Quân đến Tham Lang, Thất sát trở 
thành những hiền nhân hiệp khách treo cao phẩm giá. 

Đối với Nhật Nguyệt Đồng Lương đắc Hoá Khoa nêu danh 
thành tích đặc hạng của một chuyên khoa, chỉ rõ một thượng 
thặng siêu ngành riêng biệt. 

Sát Phá Tham gặp Tuân Triệt cũng mất tính cách hung hãn 
nhưng không còn gì (Triệt) hay giảm hẳn tốc lực (Tuần) của bộ 
máy tinh vi thực hành đắc dụng. 


NHỮNG SAO LỘC, NHẤT LẢ LỘC TÔN BAN PHÁT RA 

NÊN RẤT CHẶT CHẼ 


Người đời sống trên thế cuộc, không ai là không cần đến 
Lộc, từ bậc trượng phu đến người dân thứ đều nhờ Lộc mà sống, 
tuy rằng cách sống khác nhau, với danh xưng hiệp khách trọng 
nghĩa khinh tài cũng vẫn là cách sống trong khuôn khổ sử dụng 
Lộc. Vậy có phải Lộc là vấn đề quan hệ tối cần nên đẩu số mới 
phân tách thành nhiều phẩm chất như: Lộc tồn, Hoá Lộc, Thiên 
trù và Lưu niên văn tinh. Bốn thứ Lộc này đều do hàng can xếp 
đặt. 

Hoá lộc được hàng can ghi rõ tư cách riêng của hạng người 
mới có thể thực thi được khả năng thấu lộc như tuổi Giáp phải là 
người miệng nói tay làm (Sát Phá Tham), tuổi Ất cho người điềm 
đạm suy tính kỹ lưỡng (Cơ Lương). 

Thiên trù cũng là một thứ Lộc do công tích luỹ tiền nhân đã 
tiêu hao lần hồi đến đời đương số chỉ còn hơn ai bằng miếng cơm 
manh áo chỉ định cho người thọ hưởng. Còn Lưu niên văn tinh là 
anh em kết nghĩa với Lộc tồn. 

Ngắm nhìn vào bảng vị trí của đôi huynh đệ nhà Lộc này 
thấy 8 chỗ y nhau. Nhưng sự ứng dụng lại rất khác nhau, không 
ngoài trọng ý bù trừ sơ sót cho nhau. 

Tuổi Giáp Lộc tồn ở Dần, Ất ở Mão, Bính Mậu ở Tị, Đinh Kỷ ở 
Ngọ, Canh ở Thân, Tân ở Dậu, Nhâm ở HỢi và Quí ở Tí là những vị 


23 



trí rất chính xác hợp thành. Qua luật âm dương chỉ còn có 4 là 
Giáp ất Canh Tân được lọt vào hàng chung kết. Còn phải lược 
thêm một lần nữa nghĩa là những tuổi nào đứng ở tam hợp Lộc 
tồn mới hẳn lãnh phần trọn vẹn. 

LƯU niên văn tinh cũng ngồi ở 8 vị trí đó, nhưng trình bày có 
hơi khác là Giáp ở Tỵ, Ât ở Ngọ, Bính Mậu ở Thân, Đinh Kỷ ở Dậu, 
Canh ở HỢi, Tân ở Tí, Nhâm ở Dần và Quí ở Mão, tức là 6 tuổi bị 
loại ở vòng Lộc tồn vì luật âm dương lại được phục hồi đền bù 
trúng cách ở bên LƯU niên văn tinh, còn 4 tuổi được dự trung kết 
ở bên kia đều bị loại ngay ở vòng đầu bên này. 

Tư thế cách biệt giữa Lộc tồn và LƯU niên văn tinh là Lộc tồn 
đứng ở thế chính xác hợp thành của tuổi với vị trí. Trái lại LƯU 
niên văn tinh ở tư thế khó nhọc là tuổi sinh xuất cho cũng như có 
nghĩa là thân phận người nghĩa đệ phải chịu đựng nhọc công cho 
xứng với cơm ăn áo mặc thọ lãnh. Giáp ất sinh xuất cho Tị Ngọ, 
Bính Mậu Đinh Kỷ sinh xuất cho Thân Dậu, Canh Tân sinh xuất 
cho HỢi Tí và Nhâm Quí sinh xuất cho Dần Mão. 

Lộc tồn một thứ Lộc cao quí nhất trong các Lộc được bọc gói 
kỹ trong cái bao Bác sỹ, Lực sỹ, Thanh Long... Quan Phủ có giây 
cột Kình Đà, dương nhân tuỳ theo hoàn cảnh tự suy tính phận 
mình trước khi tháo giây mở gói, theo bản đồ 12 sao kẻ đường chỉ 
lối mà khai thác. Ngoài những khó khăn về luật âm dương và vị 
trí. Lộc tồn còn được bảo vệ đến mức tối đa bằng hai đao phủ Lưu 
Hà Kiếp Sát đối phó với những thành phần vô kỷ luật không phải 
là chính chủ nhân có đầy đủ văn kiện chứng minh hợp lệ. Hà sát 
trình Thiên Sứ lấy pháp lệnh sau khi Thiên không phúc trình 
trường hợp vi phạm rõ rệt như: Tuổi Mậu Thìn mệnh ở Sửu, vị trí 
Phúc đức trong tam hợp Thiếu Dương Đào hoa là người thông 
minh có thừa, chứa chất đầy tham vọng. Tưởng rằng Phúc đức ở 
Mệnh có dư, Lộc tồn cung Quan hẳn là nắm chắc trong tay. Biết 
đâu Lộc phùng Không ở trong còn có Hà sát sẵn sàng thi hành sứ 
mạng. Phải chăng là trường hợp cuối cùng bảo vệ Lộc tồn bằng 

đường lối ác liệt để ban phát đúng đắn chặt chẽ. 

PHÂN TACH: Tuổi Giáp Dần, mệnh ở Dần tóm thâu cả 3 
vòng Lộc Tôn, Thái Tuế, Tràng sinh, một đời nắm chắc hạnh phúc. 
Một khi nhích lên một bước (Mệnh ở Mão) vẫn là người có văn 

kiện thọ lãnh Lộc Tồn, thành ra người lãnh ngân phiếu bảo vệ số 

tiền mang về phân phối cho người khác. Bước thêm bước nữa (ở 
Thìn) vị trí Thanh Long của bộ 3 Phi Liêm Phục Binh, sự may mắn 
nằm chung với Tang môn (Thái Tuế) chỉ đeo thêm buồn lo thất 
vọng với danh hão hào phú. Ngồi vào ghế Tiểu hao cũng là Thiếu 
âm (Thái Tuế) bề ngoài vẫn vui tươi, sự thật tiếng có mà không vì 
quá tin lầm lẫn. 


24 



Nếu là người Giáp Tí mệnh đóng ở Tí đắc cách 2 vòng Thái 
Tuế và Tràng sinh. Vị trí Phục binh Thanh Long Phi Liêm tam hợp, 
người Thái Tuế xây dựng sự nghiệp trong một dịp may (Tí sinh 
Giáp gặp Thanh Long). Lộc tồn ban phát cho dòng họ (Phúc đức) 
chính bản thân không là bao. Trường hợp Sát Phá Tham thủ mệnh 
được Hoá Lộc bồi đắp rất nhiều. Cung Nô được Thiên trù tha hồ 
chén chú chén anh, ngày đêm réo rắt những câu cẩm tú văn thơ 
Thái Bạch (Lưu niên văn tinh và Thiên Trù cùng ở Tị cung). 

Điển hình tuổi Nhâm Ngọ sinh ngày 19 tháng 6 giờ Dần, 
Mệnh Trực Phù, Thân Thiếu âm được Thái âm đắc thủ cho mệnh 
Mộc, nhưng không đắc cách cho dương mệnh. Thái dương, Thiên 
Lương thủ Thân đắc cách lại không đắc vị, tuy rằng Hồng Loan 
vẫn tô điểm cho bộ Nhật Nguyệt rực rỡ. Tả Hữu, Hoá khoa cho 
thấy một thành công chuyên ngành cao đẹp, Không Kiếp khiến đời 
bạc bẽo với vị trí Thiếu âm đáng tiếc. Hoá Lộc ở Quan cũng là 
Thân thế, đồng tiền thâu xuất như thuỷ triều (Không Kiếp). Lộc 
tồn ở Di cũng bị mệnh này đạt được (Tỵ Dậu Sửu khắc HỢi Mão 
Mùi), tiếc rằng vị trí Phi Liêm với Phục Binh, mặc dầu Thanh Long 
vẫn là dịp hên đưa đến. 


+ 













+ 

< Me n h > 


<p hu 

Mau> 


<Phuc 

Duc > 



<Di en Tr ac h> 


( H) Tha 

a m 


( H) Tham Lang 



( H) Thi en 

Dong 


( M) Thi en 

Tuonq 







( Hj Cu Mon 



( V) Vu Khuc 

+T h i en Vi et 

- Tr uc Phu 

+Van Khuc -Thai Tue 

+Quoc an 

- Benh Phu 

+Van Xuong 

- Benh 

+Huu Bat 

- Pha Toai 

+ De 

Vuong - Thi en 

li eu 

+Thi 

eu Duong 

-Thi en 

(ho ng 

+Thai Phu 

- Co Than 

+Lam Quan 


+ Hy 

Than 




-Suy 


+Thi en Ma 

- Dai Hao 

+Phi Li em 


+Th 

en Phuc 







- Hoa Ky 



+Th 

en Y 







-Tang Mon 

6 


16 



26 




36 


+ 











[ Tuan] 

-1 

cHuynh De> 


Mu i 


Than 

Da u 



Tu at 

<Quan L 0 c > 

<Than> 

( V) Thi 

en Phu 





...... 





( H) Thai 

Du 0 n g 

( M) Li em Trinh 








( Hj Thi en 

Luong 

+GÍ a i Than 

- Qua Tu 


Ho ten 

Vi 

lu 




+Ta Phù 

- Di a Khong 

+Phong Cao 

- Di eu Khac h 


Sanh 

19 

hang 

i 



+Hong Loan 

- Phuc Bi nn 

+Phuong Cac 

- Thi en La 


Nam 

Nham Nqõ 




+Hoa Khoa 

-Tu 

+Quan Doi 



Gi 0 

Da n 





+Hoa Loc 


+Tau Thu 









+Luu Ni en 


+Duong Phu 



Tuoi 

Duong Nam 




+Thi eu am 





Menh 

Duong L i eu Moc 



+Thi en Tru 





Cuc 

Hoa 

Luc Cuc 





116 


Ngo 






Ho i 

46 


+ 


- - - - 


a m 

luong 

ng hi c h ly 





-1 

<Phu The> 


Ty 


Menh Sinh 

Cuc 


TỈ 

<No Boc> 





Sao chu menh 

Pha 

Quan 




( H) That 

Sat 




Sao chu than 

- Hoa Tinh 






+T h i en Khoi 









+H 0 a Cai 

- Da La 

+Dao Hoa 

- Hoa Tinh 








+Long Tri 

-Quan Phu 

+Moc Duc 

- Dau Quan 








+ Mo 

-Quan Phu 

+Phuc Duc 









+Thi en Quan 

- Thi enThuong 

+Tam Thai 










- Di a Vong 

+Thi en Duc 











+T h i en Hi 











+T h i en Tho 











+Tuong Quan 














106 


Thi n 


Mao 

Da n 



Su u 

56 


+--- [Tr 

et ] 












H 

<Tu Tuc> 


<T a i 

Bac h> 


<Tat 

ach> 



<Thi en Di > 


( H) Pha 

Quan 





( B) Tu Vi 



( H) Thi en 

Co 

+Tr a ng Sinh 

- Bac h Ho 

+An 

Quang -Linh T 

nh 

+DÍ a 

Gi ai 

-Kinh Duong 

+Loc Ton 

- Ki e p Sat 


■ Thi en Hình 

+ Du 0 n g - Di a Ki 

ep 

+Hoa 

Quyen 

-Thi en 

lu 

+Bac Si 

- Luu Ha 


- Ti eu Hao 

+Long Duc 


+ Luc 

Si 

-Thi en 

(hoc 

+Bat Toa 

- Tu Phu 



+Thanh Long 


+Tha 


- Tue Pha 

4-Nguyet Duc 

- Tuyet 



+Th 

en Giai 




-Thi en 

Su 

+T h i en Tai 




+Th 

en Quy 








96 


86 



76 




66 


+ 


— 










+ 


Hoá Lộc là diện có kinh tài thường đứng cặp với Hoá Quyền 
(chỉ trừ 2 tuổi Mậu và Nhâm không bao giờ có. Tuổi Canh Lộc 
Quyền Khoa liên châu cao quí trên mọi khía cạnh, tuổi Quí cũng 
một liên châu mà căm hờn với Khoa Kỵ Quyền). Mỗi khi thiên thời 


25 



đắc vận như gấm thêu hoa, nhưng khi vận rã, chính Hoá Quyền 
lại là ống máng cho Lộc chạy mau xuống dốc. 


DANH Dự CỦA LONG PHƯỢNG 
TẢ HỮU XƯƠNG KHÚC 


Mười bốn chính tinh dàn trên mặt địa bàn giao nhau bằng 4 
khuôn mặt, phân tách kỹ lưỡng chỉ là thế cờ lưỡng nghi đối chọi 
ghìm nhau (nhân hoà) đường đi nước bước biến chuyển từ không 
gian (địa lợi) đến thời gian (thiên thời). 

Tử Phủ Vũ Tướng nghiêm chỉnh phương phi có lúc phải đổi 
thành hắc diện sát Phá Liêm Tham oai hùng lẫm liệt. Mặt trắng 
thơ sinh Cơ Nguyệt Đồng Lương ôn nhu mềm dẻo nhiều khi cũng 
hoá trang ra cự Nhật nói năng cứng rắn. Chiến lược luân phiên 
tuỳ cơ ứng phó. Cuộc đời xen kẽ từng đoạn cát hung. Chính tinh 
chỉ là hội chủ liên minh chiến tuyến, sự kết thúc oan hay ưng, 
chánh danh hay phản nghịch phải nhờ ở những tay chân kiệt sĩ 
nêu cao nghĩa cả là các bộ trung tinh. 

Một LƯU Bang không thể trở thành Cao tổ nhà Hán nếu như 
không có Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà. Một Lê LỢi khó thành 
Thái tổ triều đại nhà Lê trường hợp vắng bóng Nguyễn Trãi, Trần 
Nguyên Hãn, Phạm văn xảo. Long Phượng một bộ trung tinh đem 
lại chánh danh thuận lý lá cờ của Thái Tuế ngôi vị may nhiều hơn 
rủi. 

Tả Hữu chính danh là khả năng đặc sắc hơn người, tốt hay 
xấu tuỳ liên kết hợp tác như: Long Phượng Tả Hữu là chính nhân 
vạn năng, nhưng Long Phượng Tả Hữu Không Kiếp lại là chính 
nhân hữu tài mà không đắc dụng. Tuế Phá Tả Hữu là người thất 
chí, tài ba hơn người khác hẳn Tuế Phá Tả Hữu Không Kiếp kẻ bất 
lương nhiều thủ đoạn. 

xương Khúc chủ văn chương mỹ thuật là bộ văn chương cốt 
cách thư sinh hiếu học, đụng nhằm sát Phá Tham là tối kỵ không 
chứng nọ cũng lại tật kia, bồi thêm sát tinh kể như tuổi thọ triết 
giảm một khi đắc ý hãnh diện với đời. Cao đẹp khi xây dựng với 
Tử Phủ Vũ Tướng rạng danh văn võ toàn tài, phối hiệp với cơ 
Nguyệt Đồng Lương là minh chủ tương đắc đồng tâm nhất trí. 

Bốn yếu tố của số là năm tháng ngày giờ, 3 bộ Long Phượng 
Tả Hữu xương Khúc đặt ảnh hưởng ngay ở 3 yếu tố quan trọng là 


26 



năm tháng và giờ chỉ chừa một yếu tố ngày khiêm nhượng dành 
cho chính tinh. 

Năm ấn định đâu là vị trí lý tưởng của số. Long Phượng hiên 
ngang đại diện cho Thái tuế. Tháng và Giờ chỉ chỗ ngồi cho Mệnh 
và Thân. Chỉ còn ngày là đầu dây mối nhợ an vị cho chính tinh bắt 
đầu từ Tử Vi, vai trò lãnh tụ theo qui luật âm dương nhất định 
tuần tự đến Phá Quân đủ 14 chỗ ngồi. Muốn nâng cao yếu tố ngày 
lên thêm giá trị phải khai sinh ra 2 bộ phụ tinh Thai Toạ Quang 
Quí theo lý lịch 2 bộ này là thuộc hạ của Tả Hữu và xương Khúc 
cũng như Đẩu quân là phụ tá của Thái Tuế. 

Để lên cân đo lường sức nặng giữa 14 chính và 3 bộ trung 
tinh thấy đòn cân có phần lệch nghiêng về phía Long Phượng Tả 
Hữu như số của Đại đế Quang Trung tuổi Nhâm Thân sinh ngày 5 
tháng 5 Giờ Tuất. 


+ 













+ 

<Tu Tuc> 


<p hu 

The > 


cHuynh De> 




<Menh> 


( H) Cu 

Mon 


( V) T h i en 

Tuonq 

(D)Thi 

en Luong 



( M) That 

Sat 




( V) Li em Trinh 







+T h i en Vi et 

-Linh Tinh 

+Huu Bat 

- Di eu Khac h 

+Duong 

- Benh 

Phu 

+Ta Phu 

-Dai Hao 

+Phi Li em 

- Ki e p Sa t 

+ Hy 

Than 


+Hong Loan 

- Tr uc 

Phu 

+Hoa Khoa 

- Thai Tue 

+ p h u c Duc 

- Thi en Ri eu 

+Thai 


+Hoa Loc 

- Qua 

ru 


+Tr ang Sinh 


+Thi en Duc 

- Tuy et 

+Th 

en Phuc 


+Quoc an 






+T h i en Y 











95 


105 



115 




5 


+ 













H 

<Tai Bach> 

<Tha n > 

Mao 


Thi n 

Ty 



Ngo 

<Phu Mau> 


( V) Tham Lang 





+ - - 



+- - - - 

( H) Thi en 

Dong 

+Hoa Cai 

- Ba c h Ho 



Ho ten: Quang Trung 




+Dao Hoa 

- Di a Ki e p 

+Mo 

- Thi en La 



Sanh : 5 Thang 5 




+ Luu Ni en 

- Pha Toai 

+Tha i Phu 




Nam : Nham Than 




+Moc Duc 

- Phuc Binh 

+Tau Thu 




Gio : Tuat 




+Thi eu Duong 

- Thi en Khong 

+Thi en Tai 









+T h i en Tru 


+Duong Phu 




Tuoi : Duong Nam 










Menh : Ki em Phong Ki m 










Cuc : Tho 

Ngu Cũc 






85 


Da n 






Mu i 

15 


+ 





a m 

luong t huan ly 






-1 

<Tat ach> 


Su u 


Cuc 

Si nh Menh 



Than 

<Phuc Duc> 

1 

( H) Tha 

i a m 


Sao chu 

menh : Li em Tri n h 




( M) Vu Khuc 




Sao chu 

than : Thi 

an Luong 






+Thi en Khoi 

-Tu 








+Quan Doi 

- Da La 

+An Quang 

- Thi en Su 








+Thi en Quan 

- Hoa Ky 

+ L 0 n g Duc 










-Quan Phu 

+Tuong Quan 










- Tang Mon 











- Thi en Khoe 











- Di a Vong 















75 


TỈ 


Hoi 

Tuat 



Da u 

25 


+---■ [Tr 

i et ] 










[ Tuan] 

H 

<T h i en Di > 


<No 

loc > 


<Quan Loc> 




<Di en Tr ac h> 


( M) Tu 

Vi 


( D) Thi en 

Co 

( M) Pha 

Quan 



( H) Thai 

Duong 

( M) Thi 

en Phu 










+Van Khuc 

- Benh 

+Nguyet Duc 

- Di a Khong 

+Van Xuong 

- Hoa 

ri 

nh 

+Loc Ton 

- Co Than 

+Bat Toa 

- Dau Quan 

+T h a n h Long 

- Thi en Hình 

+De Vuong 

- Ki nh 

Duong 

+Bac Si 

- Luu Ha 

+GÍ a i Than 

- Thi en Hu 

+Th 

en Hi 

-Tu Phu 

+Long Tr 1 

- Quan 

Phu 

+ Di a Gi ai 


+Hoa Quyen 

- Ti e u Hao 



-Thi enThuong 

+Luc Si 




+ Lam Quan 


+Phuong Cac 

- Tue Pha 



-Suy 

+ p h 0 n q Cao 




+Thi en Quy 


+Thi en Ma 





+Tam Thai 




+Thi eu am 







+Thi en Gi a i 











+Thi en Tho 






65 


55 



45 




35 


+ 


— 










+ 


Tuổi Thân Mệnh hiên ngang ngồi ở Thân cung Thất sát triều 
đầu vắng bóng hẳn Lộc Tồn Khoa Quyền Lộc. Thái Tuế in ngay 
trên trán Tả Phù Long Trì Bạch Hổ, Hoa cái văn xương qui tụ cả 
một thế nghênh ngang một cõi sơn hà. Nhìn sang đối cung cũng 
một đoàn Tử Phủ Hoá Quyền Phượng Các Hữu Bật đủ mũ cao bào 
tía quyền uy nghiêm chỉnh chỉ một Triệt làm gẫy đổ nát tan tành 
trước một Thất Sát triều đẩu. Còn đâu là uy thế của một Thiên 
triều đối diện với một tiểu quốc. Dầu không có Triệt một Thân Tí 
Thìn cũng dễ dàng đàn áp Dần Ngọ Tuất, đủ tư thế một vị tướng 


27 



bách chiến không biết cái thua là gì. Định mệnh đã xắp xếp sau 
những chiến công quá sức rực rỡ, Đại đế đành bỏ ngang những dự 
tính, chịu phần yểu vong không quá 40 tuổi (Sát Phá Tham hội 
Văn xương, Kình , Hình, Địa không). 

Thái tổ võ Hoàng Đế Quang Trung chỉ là một thứ nhân xuất 
thân, một khi được đặt ngồi vào vị trí cao quí Long Phượng có khả 
năng (Tả Hữu) hơn người cũng danh chính ngôn thuận hơn Tử Phủ 
đắc Tả Hữu ở những ngôi vị khác, mặc dầu chính thân chỉ là phận 
Thất Sát triều đẩu. 

Thân thế vạn thắng uy danh lừng lẫy uy sơn vạn thuỷ cũng 
san cho bằng dưới vó ngựa, ấy thế mà Quang Trung đại đế đành 
chịu khuất phục trước giai nhân Ngọc Hân công chúa chân yếu tay 
mềm (Thê cung Thiên tướng Hữu bật). 

Ngẫm xem muôn việc ở đời như đã được soạn thảo, trăm 
mưu ngàn kế cũng khó trệch đường lối hoạch định mà cứ phải thi 
hành làm theo. Thật là tránh không khỏi số. 


BÙA MÊ THUỐC LÚ 
KHOA QUYÊN LỘC 


Người đời có nhiều mơ ước. Lúc còn nhỏ ước mong học giỏi 
đậu cao, lớn lên mộng tưởng quyền cao chức lớn, lắm bạc nhiều 
tiền là ba chữ Khoa Quyền Lộc với cuộc thế nhân sinh. 

Lúc đầu học số có thể nói đa số sợ Thái tuế và ham mê 
Khoa, Quyền, Lộc. Cho tam hoá là bùa hộ mạng đem lại tất cả 
những gì hãnh diện cho đời. Thật thế ngay 3 cái tên đọc lên cũng 
đã đủ nghĩa lắm rồi. 

Hoá là thay đổi sinh sản như đã có câu "Hoá công sao khéo 
phũ phàng" có ý trách khéo thợ Trời diễn biến ác nghiệt làm chi. 
Hoá khoa, Quyền, Lộc là lớp lang đưa đến cho người đời cảnh mão 
áo quyền uy giàu có. Nhưng tam Hoá đâu có phải là khả năng tư 
cách nghị lực của cá nhân nâng cao phẩm giá, chỉ là cái áo rực rỡ 
lần lượt khoác vào để đóng vai trò nào thôi. Hẳn đó không phải là 
thầy tu chính xác. 

Bộ 3 này riêng Hoá khoa có một giá trị lớn hơn cả là màn 
đầu đưa đến Quyền, Lộc. Khoa chủ nhân hậu uyên bác đặc biệt là 
từ thiện giải trừ tai hoạ. Nữ mệnh đắc Khoa là tối quý, dầu gặp ác 
sát cũng vẫn dự phần phẩm cách. 


28 



Xã hội nhân sinh có bốn hạng người: Người Thái tuế, Quan 
phù Bạch hổ là người nghĩ đến phận sự của mình như có trách 
nhiệm phải làm. Một khi đã nhúng tay là phải làm sao cho xứng 
đáng tư cách nhân phẩm, đâu có cần phải Khoa, Quyền, Lộc, nếu 
có chỉ là gấm thêu hoa. Một chiếc cẩm bào tứ linh, Long, Phượng, 
HỔ, Cái cũng quá đẹp rực rỡ hơn đời. Riêng người Bạch hổ mang 
danh nghĩa khí, không còn để ý đến quyền lộc riêng tư, một khi 
gánh vác những điều làm chánh nghĩa thì ham mê với bất cứ giá 
nào (Lê Thái Tổ và Sở vương, Hàn Tín). 

Người Thiếu âm, Long đức, Trực phù là người có thiện chí làm 
việc tiếc rằng phận hẩm duyên hiu, luôn luôn bị đời bạc đãi, dẫu 
có Khoa, Quyền, Lộc chỉ càng thêm đau đớn. Hai hạng này là 
người trước đáng trọng, người sau đáng mến. 

Hạng Tuế phá là người bị hoàn cảnh làm cho vụng suy thất 
ý. Nếu không giữ được chính tâm và thêm Khoa, Quyền, Lộc 
quyến rũ rất dễ làm những việc bạo nghịch để vinh thân rồi ra 
ngàn năm lưu xú ô danh. Khá thương cho người Điếu khách ra 
công thuyết phục phân trần lẽ phải cách mấy cũng không đem lại 
gì khác hơn tình cảnh hiện tại. 

Người Tang môn thường thường có khóc mướn thương vay 
bao nhiêu cũng vẫn là nước chảy ra sông. Trường hợp được Khoa 
thêm Tả Hữu thành danh đáng kính vì tính tình nhân hậu, đặc biệt 
khả năng uyên bác, dầu được Mã đồng tình phò trợ cũng vẫn hữu 
công vô lao, họa chăng được chút danh thơm hậu thế (Khổng Tử). 

Người Thiếu Dương, Tử phù, Phúc đức được tư chất thiên 
phú thông minh nhạy cảm hơn đời, đừng tự hào mê ham tục luỵ, 
Hoàn cảnh này chữ "Đức" đáng trọng bằng ba chữ Tài. Ngẫm ra 
cuộc đời chỉ là con số "KHÔNG" trống rỗng quá lớn! 

Khoa Quyền, Lộc ở với 2 hạng này có khác gì bùa mê thuốc 
lú làm cho người say đắm bả vinh hoa, lầm lạc mùi phú quý. 
Vung tay quá trớn, một khi hối cải thì việc đã rồi. 

Nói đến Khoa, Quyền, Lộc không lẽ không phác qua đến một 
đặc phái em út trong giòng họ Hoá là Hoá kỵ. Người đời mến 
chuộng Khoa Quyền Lộc bao nhiêu, trái lại Hoá kỵ làm cho ai ai 
tất thảy đều muốn xa lánh, nhất là những người tuổi có hàng can 
Bính, Đinh hay Hoả mệnh. Hoá kỵ núp sau hình tượng của Liêm 
trinh và cự môn mà gây hoạ. 

Được liệt kê vào hàng ngũ sát tinh cùng bè lũ Không, Kiếp, 
Kình Đà Linh Hoả cũng như Thiên Hình ám hại cho mộc mệnh và 
giòng họ Giáp Ất, ngoài ra Hoá kỵ chỉ có tính cách suy giảm 
những gì tốt đẹp, vì chữ Kỵ chỉ có nghĩa ghen tuông, hờn giận phá 
hại. Đặc biệt nữ mệnh đắc Khoa tốt đẹp bao nhiêu, một khi vướng 
phải Kỵ khác gì gấm vóc bị vấy bùn đen nên cổ nhân đã gọi hoá 
Kỵ là sao Kế Đô của phái yếu. 


29 



Dầu sao cũng là dòng họ Hoá, ba nghành trên đã bồi dưỡng 
sự nghiệp công ích khá lớn với đời, không lẽ nghành út lại quá tồi 
tệ không được điểm nào mua chuộc lỗi lầm bấy lâu hư thân mất 
nết. Trường hợp không thể tưởng tượng nổi Hoá Kỵ đứng chụm 
cùng ngành trưởng Hoá khoa nơi đắc địa Tí cung đắc Thiên Lương 
hội chiếu được chúng nhân trọng vọng quân dân ái mộ. Hội với 
Liêm Tham ở Tỵ hợp cách phải là người Hoả mệnh, hoặc Liêm 
Tham ở HỢi phải là người Kim mệnh, Hoá kỵ cân phân được hung 
hãn phi thường. Trái lại người Kim mệnh ở Tỵ hoặc người Hoả 
mệnh ở HỢi, Liêm Tham hội Hoá Kỵ, lao ngục đã mở rộng sẵn 
sàng rước thân chủ. 

Đây chỉ là một cách chế hoá của ngũ hành, cân phân được 
thì tốt, lệch lạc sẽ thành hung. 

Cụ Phan Bội Châu tuổi Đinh Mão sinh ngày 11 tháng 5 giờ 
Sửu, Cự môn Hoá Kỵ thủ mệnh ở Tỵ là cả một kiếp nhân sinh 
được tạo hoá cân phân cho mạng sống để mà nặng lo (Tang môn) 
việc đời. Cái THÂN đáng trọng ở vị trí Quan Phù ngôi vị của người 
trước sau tính toán kỹ càng mới ra tay lãnh nhiệm vụ. Một Thiên 
Lương gồm đủ Khôi, Việt, xương Khúc Khoa Quyền Lộc mà nhất 
quyết rũ áo từ bỏ cái mộng khanh tướng lao đầu vào công việc 
quá khó khăn kêu dân cứu nước, cự môn, Thiên hình, Hoá kỵ là 
tất cả những gì gần đất xa trời tù đày hình phạt. Khôi Việt phục 
lực Thiên Lương san bằng mọi sự xung sát với thế cân phân của 
mệnh Hoả ở Tỵ cung đụng nhầm cự môn Hoá Kỵ. 


+ 














+ 

< Me n h > 



<p hu 

Ma u > 



<Phuc Duc> 

<Tha n> 

<Di en Tr ac h> 


( H) Cu 

Mon 



( V) Thi en 

Tuonq 


( D) Thi 

en Luong 


( M) That 

Sat 





(V)Liem Trinh 







+Van Khuc 

-Kinh 

Duonq 

+ Hu u Bat 



+GÍ a i Than 

- Da La 


+Ta Phu 

- Hoa Tinh 

+Luc Si 

-Co Than 

+Loc Ton 



+Hoa Cai 

- Quan Phu 

+B a t Toa 

- Benh 

+T h i en Ma 

- Hoa Ky 

+An 

Quang 



+Long Tri 

- Quan Phu 

+Nguyet Duc 

- Ki ep Sat 

+T h i en Y 

- Pha Toai 

+Bac Si 



+Phuống Cac 

-Tu 


+T h i én Quy 

- Phuc Bi nh 

+T h i en Tru 

- Tang 

Mo n 

+ Mo 




+Tha i Phu 



+Thi en Tai 

- Luu Ha 


- Thi en 

Ri eu 

+Tam Thai 







- Tu Phu 


- Tuy et 


+Th 

en Hi 











+Th 

eu am 








6 



116 




106 



96 


+ 














H 

cHuynh De> 



Mu i 



Than 

Da u 


Tuat 

<Quan Loc> 


( V) Tham Lang 










— 

( H) Thi en 

Dong 

+Thai 

- Thi en 

Khong 



Ho ten 

Phan Boi Chau 



+Thi en Vi et 

- Dai Hao 

+T h a n h Long 

- Thi en 

La 



Sanh 

11 

hanq 5 



+Van Xuong 

- Thi en Hu 

+Thi eu Duong 





Nam 

Di nh Maõ 



+Hoa Quyen 

- Tue Pha 






Gi 0 

Su u 




+Luu Ni én 

- Suy 






Tuoi 

Am 

Nam 










Menh 

Lo 

rung Hoa 










Cuc 

Ho a 

Luc Cuc 





16 



Ngo 






Ho i 

86 


+ 



- - - - 



a m 

luonq t huan ly 





-1 

<Phu The> 



Ty 



Menh Cuc Bi nh Hoá 


Ti 

<No Boc> 

1 

( H) Tha 

a m 



Sao chu 

menh 

+Van Khuc 



( M) Vu Khuc 





Sao chu 

than 

Thi 

an Dong 





+Du ong 

-Thai 

Tu e 








+De Vuong 

- Benh Phu 

+Hoa Loc 

- Thi en 

Khoe 








+Long Duc 

- Di a Khong 

+p h 0 n g Cao 

- Ti eu 

Ha 0 








+Thi en Tho 

- Thi enThuong 












- Di a Vong 
















26 



Thi n 



Mao 

Da n 


Su u 

76 


+-- r [Tr 

et ] 











[ Tuan] 

H 

<Tu Tuc> 



<T a i 

Bac h> 



<Tat ach> 



<Thi en Di > 


( M) Tu 

Vi 



( D) Thi en 

Co 


( M) Pha 

Quan 


( H) Thai 

Duong 

( M) Thi 

en Phu 











+Quoc an 

- Tr uc 

Phu 

+Hoa Khoa 

-Qua Tu 


+Dao Hoa 

- Dau Quan 

+Thi en Khoi 

-Linh Tinh 

+Thi en Quan 



+Moc Duc 

-Thi en 

li nh 

+Hong Loan 

- Di a Ki 

ep 

+DÌ a Gi ai 

- Bach Ho 

+Tr a ng Sinh 



+Tau Thu 

- Di eu Khac h 

+ Phi Li em 

- Thi en 

Su 

+Hy Than 


+Tuong Quan 







+Phuc Duc 



+Lam Quan 









+Quan Doi 



+Thi en Phuc 









+Thi en Duc 



+Du 0 n g Phu 









+Thi en Gi a i 





36 



46 




56 



66 


+ 



— 










+ 


30 



Đành rằng Quyền ngộ Phá, Lộc bị Triệt, nhưng phải là THÂN 
Quan Phù mới dứt khoát từ bỏ bả vinh hoa Quyền Lộc để hãnh 
diện với Long Phượng Hổ Cái danh thơm muôn thuở. Khoa chỉ là 
phương tiện để Cụ dễ làm việc. 

Phân tách ky lưỡng 3 chữ Khoa Quyền Lộc, trưởng đoàn hiển 
nhiên là Khoa rất xứng đáng và địa vị khiêm nhường nhất phải là 
Quyền. 

Khoa, ngoài tính tình nhân hậu, có một khả năng đánh giá 
mới chiếm được bảng vàng giữa chốn trường quy. Tài năng này 
khổ công rèn luyện mới có là điều quý trọng, huống chi còn tiềm 
tàng sâu rộng "đức" cứu khốn trợ nguy. 

Quyền chỉ là sự may đạt được. Nếu vụng tính sẽ sinh kiêu, 
rồi vì lòng tự ái có thể đem đến kết quả việc làm ác nghiệp thì đâu 
phải chiếm được địa vị chắc chắn lên trên "Lộc". 

Số phải chăng là bản dự thảo một cuộc sống đã được sắp 
đặt gọi là định mệnh, mà THÂN kia đã dự một phần nào sửa chữa 
nên mới có "Đức năng thắng số". 


CÔ THÂN QUÀ TÚ 
KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC 
GÓP MẶT CHUNG VỚI THÁI TUẾ 


xưa kia, những bậc được gọi là Minh quân, Thánh chúa 
thường tự khiêm nhượng bằng tiếng xưng hô cô hay Quả nhân 
dụng ý cho những gì cần đem lại hạnh phúc hoàn hảo cho mọi 
người. Hai chữ cô Quả có nghĩa là đơn chiếc (cô), mỏng manh 
(quả) đứng trong địa bàn Tử vi chỉ ở 8 vị trí Tứ sinh (cô) và tứ mộ 
(quả) có tính cách nêu rõ ràng tình cảnh của ba hạng Tuế Phá, 
Thiếu Âm và Thiếu Dương, còn đối với Thái Tuế không bao giờ Cô 
Quả có chỗ đứng trong tam hợp, Tại sao vậy? 

Biết rằng người Thái Tuế là người sinh ra như có trách vụ 
làm việc cho xã hội tuỳ hoàn cảnh nhiều hay ít, luôn luôn được 
lòng chúng nhân ái mộ với chiếu lọng (hoa cái) che danh hiệu 
Long Phượng nhất là những tuổi tứ Mộ đắc kim mệnh. Trái với ba 
hạng còn lại ngoại trừ Thiếu Dương tuổi tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu 
Mùi) không muốn phiền luỵ ai, thiên phú thông minh hơn người 
nếu sớm tỉnh giác (Hồng Loan, Thiên Không-sắc sắc không 


31 



không) thì Cô Quả cũng thành không, còn được kính mến nữa là 
khác. 

Người Thiếu âm với tuổi tứ Sinh (Dần Thân Tỵ HỢi) vì lòng tự 
hào quá cao thường lâm vào thế thất nhân tâm, chỉ còn đường rẽ 
Long đức làm niềm an ủi duy nhất. 

Người Tuế Phá với tuổi tứ Chính (Tí Ngọ Mão Dậu) tính tình 
quá cương trực thường xuyên bị cô thế, nghĩ rằng nghị lực (Thiên 
mã) có thừa cũng như ai trong thế hăng hái (cùng thế âm dương 
với Thái Tuế) mỗi hành động thường không mang lại kết quả đắc 
ý nên tuyệt đối bị khép vào cảnh mất tin tưởng thế nhân. 

Thông thường cứ nói cô Quả và Đẩu quân có những thành 
tích khắc nghiệt và vị kỷ giống nhau, thật ra nên thận trọng phân 
cách sự dị biệt của cô (nam) Quả (nữ) không có gì sánh được Đẩu 
quân. 

Cô Quả luôn ở trong hoàn cảnh bất đắc ý đến có nhiều hành 
động phải khắc nghiệt bị ghép vào lý vị kỷ. Đẩu quân khác hẳn, lý 
chánh nghĩa sảng tỏ là hành tính của Thái Tuế (nguyệt nghịch, 
thời thuận) với danh hiệu chữ "Quân" phải là khẳng khái bất khuất 
nên có tính cách nghiêm nghị. 

Chữ "Đẩu" còn có nghĩa đo lường bao gồm ý cẩn thận đúng 
mức nên được ghi danh "Nguyệt tướng" vị chỉ huy công việc hàng 
năm khí phách hào hùng chính diện. 

Hai bản số sau đây cho thấy đâu là khác biệt 

a) Đinh Mão ngày 11 tháng 5 giờ Sửu. 


b) Mâu Ngo sanh ngày 9 tháng 4 giờ Mùi. 



+ 











H 

< Me n h > 


<p hu 

Ma u > 

<Phuc Duc> 

<Tha n> 

<Di en Tr ac h> 


( H) Cu Mon 


(V) Thi en Tuong 

(D)Thi 

en Luong 


( M) That 

Sat 




V Li em Trinh 






+Van Khuc 

-Kinh Duong 

+Huu Bat 

+GÌ ai Than 

- Da La 


+Ta Phu 

- Hoa Tinh 

+Luc Si 

-Co Than 

+Loc Ton 

+Hoa Cai 

- Quan Phu 

+B a t Toa 

- Benh 

+T h i en Ma 

-Hoa Ky 

+An 

Quang 

+Long Tri 

- Quan Phu 

+Nguyet Duc 

- Ki ep Sat 

+T h i en Y 

- Pha TÓai 

+Bac Si 

+Phuống Cac 

-Tu 


+T h i én Quy 

- Phuc Bi nh 

+T h i en Tru 

-Tang Mon 

+ Mo 


+Tha i Phu 



+Thi en Taí 

- Luu Ha 


-Thi en Ri eu 

+Tam Thai 





- Tu Phu 


- Tuyet 

+Th 

en Hi 








+Th 

eu am 






6 


116 


106 



96 


+ 











H 

cHuynh De> 


Mu i 

Than 

Da u 


Tuat 

<Quan Loc> 


( V) Tham 

Lang 







— 

( H) Thi en 

Dong 

+Thai 

- Thi en Khong 


Ho ten: Phan Boi Chau 



+Thi en Vi et 

- Dai Hao 

+T h a n h Long 

- Thi en La 


Sanh : 11 

hang 5 



+Van Xuong 

- Thi en Hu 

+Thi eu Duong 



Nam : Di nh Maõ 



+Hoa Quyen 

- Tue Pha 




Gio : Su u 




+Luu Ni én 

- Suy 




Tuoi : Am 

Nam 








Menh : Lo 

rung Hoa 








Cuc : Hoa 

Luc Cuc 





16 


Ngo 




Ho i 

86 


+ 


- - - - 

a m 

luong t huan ly 





-1 

<Phu The> 


Ty 

Menh Cuc Bi nh Hoá 


Ti 

<No Boc> 

1 

( H) Thai 

a m 


Sao chu menh : +Van Khuc 



( M) Vu Khuc 




Sao chu t han : Thi 

an Dong 





+Du ong 

- Thai Tue 






+De Vuong 

- Benh Phu 

+Hoa Loc 

- Thi en Khoe 






+ L 0 n g Duc 

- Di a Khong 

+p h 0 n g Cao 

- Ti eu Hao 






+Thi en Tho 

- Thi enThuong 









- Di a Vong 













26 


Thi n 

Mao 

Da n 


Su u 

76 


+ [ Tr i e 

t! 








[ Tuan] 

H 

<Tu Tuc> 


<T a i 

Bac h> 

<Tat ach> 



<Thi en Di > 


( M) Tu Vi 



( D) Thi en Co 

( M) Pha 

Quan 


( H) Thai 

Duong 

( M) Th i en 

Phu 








+Quoc an 

- Tr uc Phu 

+Hoa Khoa -Qua Tu 

+Dao Hoa 

- Dau Quan 

+Thi en Khoi 

-Linh Tinh 

+Thi en Quan 


+Moc Duc - Thi en Hi nh 

+Hong Loan 

- Di a Ki 

ep 

+DÌ a Gi ai 

- Bach Ho 

+Tr a ng Sinh 


+T a u Thu -DieuKhach 

+ Phi Li em 

- Thi en 

Su 

+Hy Than 


+Tuong Quan 




+Phuc Duc 



+Lam Quan 






+Quan Doi 



+Thi en Phuc 






+Thi en Duc 



+Du 0 n g Phu 






+Thi en Gi a i 





36 


46 


56 



66 


+ 


— 








+ 


32 



a) Tuổi Đinh Mão có Cô Quả nhập mệnh ở Tỵ vẫn được mọi 
sự trọng vọng kính phục vì được Phá Toái như đã bào chế sao tẩm 
trở thành một thứ hung tinh ngộ chế, bồi đắp thêm "THÂN" lại ở 
tam hợp Thái Tuế mặc dầu đời vẫn trôi nổi như chiếc lá giữa dòng 
(mệnh ở vị trí Tang môn) nhưng vẫn một lòng son dạ sắt trung 
kiên với lẽ phải (Thân ở vị trí Quan Phù). 

b) Tuổi Mậu Ngọ hoả mệnh vô chính diệu ở vị trí Quan Phù 
được Đẩu quân độc thủ, một thế nhân đủ tư cách tối thượng bất 
khuất. Mối hận ngàn nam khó quên vì "THÂN" ở Tuế Phằ bị cô 
Quả ngăn chặn khiến cuộc đời vẫn như lẻ loi không ai biết đến với 
bao công phu khó nhọc hàng ngày lo xây đắp trên con đường tinh 
thần những gì Kỳ khu trở nên quí giá. (Chỗ này bản gốc không rõ) 


+ 

— 











+ 

<Tat ach> 

<T a i 

Bac h> 



<T u Tuc> 



<Phu The> 


( M) Tu Vi 











(V)That Sat 











+Loc Ton - Tr uc Phu 

+ Luc 

Si 

-Kinh Duonq 

+Thi en Vi et 

- Thi en 

(ho ng 

+Luu Ni en 

- Hoa Tinh 

+B a c Si -PhaToai 

+Thai 


- Di a Ki 

ep 

+Huu Bat 



+Thi en Ma 

-Co Than 

■ Tuỵet 

+Th 

en Tho 

-Thai Tue 

+T a Phu 



+Tr ang Sinh 

- Tang Mon 

- Thí en Su 

+Th 

en Tru 



+ Du 0 n g 




- Ti eu Hao 







+Hoa Khoa 











+Thanh Long 











+Thi eu Duong 





72 

82 





92 



102 


+ 













-1 

<T h i en Di > 

Mu i 




Than 

Da u 


Tu at 

cHuynh De> 

1 

( M) Thi en Co 


- 






— 

( H) Li em Trinh 

( M) Thi en Luong 









( H) Pha 

Quan 

+GÍ ai Thán - Da La 




Ho ten 

VD 




+Hong Loan 


+Mo - Di a Khong 




Sanh 

9 Thang 4 



+Moc Duc 


+Phuong Cac - Hoa Ky 




Nam 

Ma u 

Ngõ 



+Phong Cao 


+Thi en Quy - Qua TÚ 




Gi 0 

Mui 




+Thi eu am 


+Thi en Y - Quan Phu 









+Tuong Quan 


+T h i en Tai -Thien Rieu 




Tuoi 

Duong Nam 





- Di eu Khac h 




Menh 

Thi 

en Thuonq Hoa 





- Thi en La 




Cuc 

Thuy Nhi Cuc 





62 

Ngo 







Ho i 

112 


+ 

- - - - 




a m 

luong t huan ly 





-1 

<No Boc> 

Ty 




Cuc 

Khac Menh 


Ti 

<Menh> 


(H)Thien Tuong 



Sao 

chu me n h 

Pha 

Quan 








Sao 

chu than 

- Hoa Tinh 





+Van Xuong -Linh Tinh 









+An Quang 

- Dau Quan 

+Dao Hoa - Phuc Bi nh 









+DĨ a Gi ai 

-Quan Phu 

+Phuc Duc -Tu 









+Hoa Cai 

- Di a Vong 

+T a m Thai -Thi enThuong 









+Long Tri 


+Thi en Duc 









+Quan Doi 


+T h i en Hi 









+T a u Thu 


+ T h i en Phuc 









+Duong Phu 


+Thi en Quan 













- 











52 

Thi n 




Mao 

Da n 


Su u 

2 


+ 





[ Tuanl - [ 

r i et ] 





H 

<Quan Loc> 

<Di en 

Tr ach> 



<Phuc Duc> 

<Tha n > 

<Phu Mau> 


( V) Thai Duong 



( M) Tham Lang 


( V) Thi en 

Dong 


( D) Thi 

en Phu 

( V) Cu Mon 



( M) Vu 

Khuc 


( V) Thai 

a m 




- Bac h Ho 

+Th 

en Khoi 

- Benh Phu 

+De Vuông 

-Thi en 

li nh 

+Van Khuc 

- Ki ep Sat 

- Benh 

+Hoa 

Loc 

- Suy 


+Hoa Quyến 

- Thi en 

lu 

+Bat Toa 

- Tu Phu 

- Dai Hao 

+Long 

Duc 



+Hy Than 

- Thi en 

(hoc 

+Lam Quan 



+Quoc 

an 




- Luu Ha 


+ N g u y e t Duc 



+Thai 

Phu 




- Tue Pha 

+Phi Li em 











+Thi en Gi ai 


42 

32 





22 



12 


+ 

— 











+ 


Căn cứ những cơ bản nơi 2 lá số cho thấy giữa Mệnh và 
Thân chia nhau những phần quan trọng. 

Phải chăng Thân là chính sự của việc mà Mệnh đã phác họa 
dự thảo trình ra. 

Trên phương diện tình cảm những trường hợp tuổi thường bị 
bỏ rơi hay không biết đến như sau: 

- Tuổi Tứ Sinh bị Mệnh hay Thân đóng ở vị trí tam hợp Thiếu 
âm 


33 



- Tuổi Tứ Chính bị Mệnh hay Thân đóng ở vị trí tam hợp Tuế 

Phá. 

- Tuổi Tứ Mộ bị Mệnh hay Thân đóng ở vị trí tam hợp Thiếu 
Dương. 

Người tam hợp Thái Tuế cả 12 tuổi hàng chi không bao giờ bị 
ảnh hưởng. Riêng hai tuổi Can là Nhâm Quí mỗi khi hạn hành 
gặp Cô Quả thường bị khắc chế khó khăn, trường hợp tuổi nạp 
âm là thuỷ mệnh cũng vậy. 


CĂN BẢN HUYÊN DIỆU CỦA 
TỬ VI CÓ PHẢI LÀ 
NHỮNG HÀNH TINH 


Đông cũng như Tây khoa chiêm nghiệm nói lên cuộc đời 
nhân thế đều cho là do sự chuyển dich của các hành tinh trong vũ 
trụ được ghi bằng những tên màu nhiệm. Riêng tử vi của Đông Á 
thấy có hai phần chính yếu. Trước hết là bản địa bàn chia làm 12 
khoảng đều nhau định hướng Đông Tây Nam Bắc với tên đặt theo 
ngũ Hành Dần Mão (Mộc) Tỵ Ngọ (Hoả) Thân Dậu (Kim) HỢi Tí 
(Thuỷ) và Thìn Tuất Sửu Mùi (Thổ) ở trong ghi những hành tinh 
trên dưới 100 tên. 

Những tinh đẩu này phân chia thành những chòm nhóm tuỳ 
theo 4 yếu tố của dương nhân là năm tháng ngày giờ sanh mà 
ngự chiếm vị trí để thi thố tính cách của mình, ưu tiên là chính 
tinh, rồi đến trung tinh, phúc tinh và sát tinh. Theo hệ thống quan 
trọng, những chính tinh được đặc biệt chú ý coi như chủ nhân chỉ 
huy nên thường thấy quyết định cung nào không chính tinh, nhất 
là mệnh xem như vườn hoang vô chủ (mệnh vô chính diệu phi 
bần tắc yểu) . Một khi thấy những quí tinh có đủ bầy tôi (trung 
tinh) xếp hàng qui tụ thì cho là cảnh đời tươi thắm. 

Sự thật đâu có phải dễ dàng giản dị đến như thế. Đây chỉ là 
mớ trang sức bề ngoài, biết đâu chỉ là đồ đi vay mượn. 

Thân thể của nhà lực sỹ vai u thịt bắp dẫu có mình trần hay 
khoác áo rách rưới cũng vẫn là người khoẻ mạnh. Trái lại kẻ ốm 
yếu dẫu có mặc gấm vóc vẫn thấy lúng túng kém vẻ hiên ngang. 
Vậy đâu là căn bản chính xác ? 

Thường thường cứ nghe người này tuổi Tí, ông kia tuổi Ngọ, 
bà đó tuổi Dậu nên bị thế này thế nọ. Thật là câu nói không có gì 


34 



căn cứ. Trong 60 tuổi đời từ Giáp Tí đến Quí HỢi, mỗi chữ hàng chi 
luôn có 5 chữ như Tí thì có Giáp Tí (kim) Bính Tí (Thuỷ), Mậu Tí 
(Hoả), Canh Tí (thổ) Nhâm Tí (Mộc). Cần có hàng can ở trên mới 
thấy rõ ràng bao nhiêu tuổi và tư thế cá nhân sống trong hoàn 
cảnh. Như năm Giáp Dần, người tuổi Giáp Dần biết là 1 tuổi thì 
Bính Dần là 49 tuổi, Mậu Dần 37 tuổi, Canh Dần 25, Nhâm Dần 
13 nghĩa là chữ Giáp có nghĩa là 1 ở hàng đơn vị, Bính là 9, Mậu 
7, Canh 5, Nhâm 3 tuỳ theo con Giáp thêm bớt ở hàng chục. Mỗi 
năm kế tiếp thêm lên 1 tuổi ở hàng can. 

Tuổi Giáp Dần thấy Can và chi đều là Mộc, biết ngay giá trị 
cá nhân dẫu ở hoàn cảnh nào sang hay hèn, cũng là người có căn 
bản vững chắc, dẫu không hơn ai cũng không phải kém ai. Tuổi 
Bính Dần có chi Mộc sinh can Hoả, người thường gặp may. Tuổi 
Mậu Dần, chi Dần (Mộc) khắc can Mậu (thổ) đường đời đầy nghịch 
cảnh. Tuổi Canh Dần thì Canh (Kim) khắc Dần (Chi) hoàn cảnh 
thường hay bị mắc nghẽn bế tắc, còn Nhâm Dần là tuổi được can 
Nhâm (thuỷ) sinh cho chi Dần (Mộc) là người có căn bản rất 
phong phú. 

Đã thấy hàng Can của tuổi là căn bản gốc thì hàng năm 
xuống đến hàng tháng hàng ngày và giờ sự chế hoá của Can tuổi 
với Can năm tháng ngày giờ diễn chuyển quan hệ. 

Tháng và giờ sinh dự phần sắp xếp Mệnh Thân ở địa bàn vẽ 
đường cho biết dương nhân là hạng người nào trong xã hội. Thái 
tuế hay Tuế phá, Thiếu Dương hay Thiếu âm. 

Danh hiệu Thái Tuế là vị trí quá tốt cho tuổi, là chủ nhân 
trên miếng đất, căn nhà mình là chủ thì chính bạn Thái Tuế hay 
tam hợp cũng dự phần hãnh diện. Trái lại Tuế phá cũng như ai dự 
phần nghị lực (Thiên mã) quả cảm không kém sút (đồng thế âm 
dương với Thái tuế) chỉ vì phá cách nghịch lý tam hợp nên lâm 
vào cảnh đơn chiếc (Cô Quả) bất đắc ý. Thiếu Dương như Thiên 
không đã ghi báo, còn Thiếu âm thiệt thòi mọi nỗi, chỉ là con 
đường thắng đưa đến trôi nổi như cánh bèo mặt nước (Trực phù). 
Cả 3 hạng này khác gì cảnh Kiều cư đất khách, không cho phép 
hưởng danh dự cho thân thế dầu có tận dụng khả năng. Chỉ còn 
một lộ trình rong ruổi là Tứ Đức để an vui tuổi thọ. 

Một ngày năm xưa, một câu hỏi độc nhất với hai lá số: 

a) Mậu Tuất ngày 8 tháng 4 giờ ngọ 

b) Kỷ Mùi ngày 13 tháng 9 giờ thin 

- Có thể là thầy trò được không? 

Tuổi Mậu Tuất đứng ở vị trí Thiên không, còn Kỷ Mùi đóng ở 
Trực phù, cho biết ngay Mậu Tuất giác ngộ hơn với Hồng Loan, 
Thiên không và Quan Phúc ở Quan, Tả Hữu ở tài, Kỷ Mùi bị thua 
thiệt cay đắng mùi đời bằng Song Lộc Hoá Quyền nhập mệnh nên 
cam phận là đồ đệ nơi cuối giai đoạn ở phối gặp Thất Sát cô Quả 


35 



đắc tam hợp Hồng Loan Thiên không ở Phúc đức, Điền có Thiên 
Quan (vô chính diệu) gặp Tuyệt, Thân đóng ở tài có Thiên Phúc 
Vũ Tướng hình ảnh một kiếp thầy tu. 


+ 

— 





+ 

<T h i en Di > 

<T at 

ach> 


<Tai Bach> 

<Tu Tuc> 

( M) Tu Vi 






(V)That Sat 






+Loc Ton - Di a Ki ep 

+Luc Si - Ki nh Duong 

+Thi en Vi et - Hoa Ti nh 

+Luu Ni en - Thi en Khoe 

+B a c Si -DiaKhong 

+Thai - Bach Ho 

+Huu Bat - Qua Tu 

+p h 0 n g Cao - Ti eu Hao 

+Hong Loan -Tuyet 

+T h i en Tru -Thien 

Su 

+Ta Phu 

+Thi en Ma - Di eu Khac h 

+L 0 n g Duc 




+ Duo ng 

+Trang Sinh 





+Hoa Khoa 






+Phuc Duc 






+Thanh Long 






+Thi en Duc 


62 

72 



82 

92 

+ [ Tuan] 

— 





H 

<No Boc> 

Hoi 


Ti 

Su u 

Da n 

<Phu The> 

( M) Thi en Co 







— 

( H) Li em Trinh 

( M) Thi en Luong 






( H) Pha Quan 

+Van xùong - Da La 


Ho ten 

Thay tro 


+ Moc Duc - Li nh Ti nh 

+Mo - Hoa Ky 


Sanh 

8 Thang 4 


+Thi en Tho - Tr uc Phu 

+T h i en Quy -Quan Phu 


Nam 

Ma u 

Tuãt 


+Tuong Quan 

+T h i en Y -Thi en Rieu 


Gi 0 

Ngo 



+T h i en Tai 

- Thi en Hu 







■ Tue Pha 


Tuoi 

Duong Nam 



- Thi enThuong 


Menh 

Bi nh Di a Moc 



- Thi en La 


Cuc 

Thuy Nhi Cuc 



52 

Tu at 




Mao 

102 

+ 

— 


a m 

luong nghi ch ly 


-1 

<Quan Loc> 

Da u 


Cuc 

Si nh Menh 

Thin 

cHuynh De> 

( H) Thi en Tuong 


Sao chu menh 

+Loc Ton 





Sao chu than 

+Van Xuonq 



+Dao Hoa - Phuc Bi nh 






+Van Khuc -Thai Tue 

+Nguyet Duc -Tu 






+An Quang - Di a Vong 

+T h i en Phuc -Tu Phu 






+DĨ a Giai 

+Thi en Quan 






+Hoa Cai 







+Quan Doi 







+Tau Thu 







+Duong Phu 











42 

Than 1 

Mui 

Ngo 

Ty 

112 

+ 




- [ Tr 

et ] 

-1 

<Di en Tr ac h> 

<Phuc Duc> 


<Phu Ma u > 

<Menh> <Than> 

( V) Thai Duong 


( M) Tham Lang 


( V) Thi en Dong 

( D) Thi en Phu 

( V) Cu Mon 


( M) Vu Khuc 


( V) Thai am 


+L 0 n g Trí - Benh 

+Thi en Khoi - Benh Phu 

+Bat Toa -Tang Mon 

+L a m Quan - Co Than 

+T a m Thai -Dai Hao 

+Hoa Loc - Dau Quan 

+De Vuong - Thi ẽn 

li nh 

+Phi Li em - Ki ep Sat 

-Quan Phu 

+Quoc an - Pha Toai 

+GÌ a i Thăn - Luu Ha 

+Thi en Gi ai - Thi en Khong 


+Thi eu am - Suy 


+Hoa Quyen 

+Thi en Hi 





+Hy Than 

+Thi eu Duong 





+Phuong Cac 






+Thai Phu 


32 

22 



12 

2 

+ 

— 





+ 


+ 



— 










+ 

<Huynh De> 



<Menh> 



<Phu Mau> 



<Phuc Duc> 

1 

( V) Thi en 

Co 



( M) T u 

Vi 





( H) Pha Quan 

+An Quang 

- Hoa 

Ti nh 

+ V a n Xuong 


- Tr uc Phu 

+Hoa Cai 

- Da 

La 

+Thi en Vi et 

- Co Than 

+Lam Quan 

-Kinh 

Duonq 

+ L 0 c Ton 


- Luu Ha 

+Moc Duc 

- Di a 

Khonq 

+Van Khuc 

- Hoa Ky 

+Luc Si 

- Thi en Hình 

+Bac Si 




-Quan Phu 

+Hong Loan 

- Ki ep Sat 

+Thi en Ma 

- Di e u 

Kh ac h 

+ p h 0 n g Cao 




-Tha 

i Tue 

+Thi eu Duong 

- Phuc Bi nh 




+Quan Doi 






+Tr ang Sinh 

- Thi en Khong 











+Thi en Tru 


15 



5 




115 



105 


+ 



— 








[ Tr i et 

] t 

<Phu The> 



Hoi 



Ti 

Suu 



Da n 

<Di en Tr acl> 


( H) That 

Sat 











— 



+De Vuong 

- Qua 

Tu 




Ho ten: thay tro 




+Du 0 n g 

- Dai Hao 

+Phuc Duc 

- Thi en La 




Sanh : 13 

'hang 9 




+ Luu Ni en 

-Tang Mon 

+Thanh Long 






Nam : Ky 

4u i 




+Thi en Quan 

- Thi en Ri eu 

+Thi en Duc 






Gio : Thi 





+Thi en Quy 


+Thi en Gi ai 











+T h i en Thó 








Tuo i : Am 

\lam 




+T h i en Y 








Menh : Thi 

an Thuong Hoa 












Cuc : Tho 

Ngu Cuc 






25 



Tu at 







Mao 

95 


+ 



— 



a m 

luong nghi ch ly 






+ 

<T u Tuc> 



Da u 



Menh Si nh Cuc 



Thin 

<Quan Loc> 


( V) Thai 

Duong 



Sao 

chu 

me n h : Vu 

(huc 




( V) T h i en 

p h u 

( V) Thi en 

Luong 



Sao 

chu 

than : Thi 

en Tuong 




( M) Li em 

Trinh 

+DÍ a Gi ai 

- Bac n 

Ho 









+Tha i 

- Benh Phu 

+GÍ a i Than 

- Da u 

)uan 









+Thai Phu 

- Di a Vong 

+Hoa Khoa 

- Di a 

(i ep 









+Thi eu am 


+Phuong Cac 

- Ti eu 

Ha ó 












- Suy 




























35 



Than 1 


Mui 

Ngo 



Ty 

85 


+ 







[ Tuan] 





H 

<Tai Bach> 


<Tha n> 

<T at 

ach> 



<Thi en Di > 



<No Boc> 


( M) Th i en 

Tuong 



( H) Thi en 

Dong 

(H)Tham Lang 


( M) Thai 

a m 

( V) Vu Khuc 



( H) Cu 

Mo n 







+Huu Bat 

-Linh 

Ti nh 

+Tau Thu 


Pha Toai 

+Thi en Khoi 

-Tu 

Phu 

+Hy Than 

-Quan Phu 

+Bat Toa 

- Benh 


+Thi en Tai 


Thi en Hu 

+Ta Phu 



+LÓng Tri 

- Thi en Khoe 

+Hoa Loc 






Tu 

+ Da 0 Hoa 



+Duong Phu 

- Tuyet 

+Long Duc 






Tue Pha 

+Hoa Quyen 




- Thí enThuong 

+Quoc an 






Thi en Su 

+ MO 





+Thi en Hi 







+Nguyet Duc 





+Thi en Phuc 







+ p h i Li em 





+Tuong Quan 







+T a m Thai 





45 



55 




65 



75 


+ 



— 










+ 


36 



với điều kiện ở 2 lá số trên hành tinh chỉ còn đóng vai trò 
phụ làm sáng tỏ thêm mà phần chính yếu ở 2 chữ tuổi và vị trí 
Mệnh Thân đứng trong địa bàn. Tư thế riêng biệt 60 tuổi và 12 vị 
trí lập thành 720 tư cách khác nhau. Nhận thấy Mậu Tuất và Kỷ 
Mùi cùng hàng can (Mậu Kỷ - Thổ) và chi (Tuất, Mùi - Thổ) sự 
khác nhau nơi hành Mộc và hành Hoả. Mậu Tuất Mộc khắc hẳn 
Thiên Phủ sao thủ mệnh nên người này không nghĩ đến sự phú 
quí, trái với Kỷ Mùi Hoả mệnh đắc Tử vi ở Ngọ nên còn theo đuổi 
sự hào nhoáng một giai đoạn (Hoả sinh Thổ) rồi mới tỉnh ngộ ở vị 
trí Trực phù. 

Nếu là trường hợp Kỷ Mùi và Kỷ Sửu cùng 2 chữ Kỷ ở hàng 
Can và 2 chữ Sửu Mùi cùng là Thổ. Cả 2 chữ Kỷ Sửu và Kỷ Mùi 
đồng hành Hoả vẫn khác nhau vì Kỷ Mùi thuộc Thái dương trong 
lưỡng nghi, Kỷ Sửu thuộc Thái âm. Thuộc Thái dương sự sáng tỏ 
có bề toả rộng mà thuộc Thái âm sự hiểu biết sâu sắc hơn. Như 
trong y giới, người Kỷ Mùi nên hành nghề lương y tổng quát chữa 
được nhiều bệnh nhân, còn người Kỷ Sửu nên học chuyên khoa có 
phần thích đáng trong trường hợp khó khăn. 

Dịch số là một khoa triết học xây dựng trên căn bản phân 
tích rành rẽ âm dương, luật ngũ hành cần được áp dụng sao cho 
hợp lý dưới mọi hình thức tinh thần hay vật chất, mọi sự sẽ phơi 
bày xác đáng. 


HIỆU NĂNG CỦA 
QUỐC ẤN ĐƯỜNG PHÙ 


Là một bộ đôi bàng tinh chạy trong quĩ đạo của Lộc tồn như 
Thai Toạ của Tả Hữu và Quang Quí của xương Khúc. Biết rằng Lộc 
tồn là 1 hành tinh có cả 1 vòng sao chi phối cả 12 cung địa bàn do 
hàng Can ấn định vị trí chuyển dịch. Can là căn bản chính yếu 
quyết định. Những sao nào do Can điều khiển phải có 1 cái gì 
quan trọng định đoạt như Thiên Quan, Thiên phúc, Thiên Ất quí 
nhân, Tứ Hóa... 

Lộc tồn là Thiên Lộc, một cái kho tàng quí giá đước định 
mệnh phân phối cho mỗi cá nhân hưởng thụ ra sao đã có qui luật 
rành rẽ ấn định từng vị trí rõ ràng và hợp lý. Độ lượng ra sao ẩy là 
Quốc Ấn Đường Phù. 

Quốc Ấn ở đây là chứng chỉ được công nhận minh bạch 
quyền thế tương xứng được thụ hưởng. Đường Phù cũng là một 


37 



tín chỉ do một uy thế ban phát để giữ gìn một bảo vật có hạn định 
như lá bùa chấn trạch. 

Đứng trong quĩ đạo Lộc tồn, đây là 2 đường lối phân phối 
cho thân chủ. Lộc tồn và Quốc ấn luôn luôn trong tam hợp vì Quốc 
ấn đứng cung thứ 9 đi xuôi sau Lộc tồn. Trái lại Đường Phù 
thường trực ở cung nghịch lý âm dương vì Đường Phù đứng cung 
thứ 8 từ Lọc tồn đi ngược lại. 

Vị trí của Lộc tồn ở trong địa bàn được sắp đặt trong 8 cung 
mà chỉ có 4 vị trí của 4 hàng Can Giáp ất Canh Tân là thuận lý âm 
dương, còn 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí đều ở trong nghịch 
cảnh (Tuổi dương thì ở âm cung mà tuổi âm thì lại đứng ở dương 
cung) như có ý giảng nghĩa quyền sở hữu tựa bấp bênh không 
chắc chắn, nên trong những bản lập thành của số, 6 tuổi này luôn 
luôn một trong ba nguyện ước là Mệnh (định mệnh) Thái tuế 
(thiên thời đắc thắng) và Lộc tồn (hạnh phúc) đều bị Thiên không, 
Không, Kiếp hay Tuần Triệt lũng đoạn tàn phá. 

Với 4 tuổi Giáp ất Canh Tân Lộc tồn được Quốc ấn bản chứng 
cho dương nhân quyền sở hữu vĩnh viễn của Giáp Dần Ngọ Tuất, 
Canh Thân Tí Thìn, Ất HỢi Mão Mùi, và Tân Tỵ Dậu Sửu. Trái lại 
Giáp Thân Tí Thìn, Canh Dần Ngọ Tuất, Ất Tỵ Dậu Sửu và Tân HỢi 
Mão Mùi vẫn thấy Lộc tồn và Quốc ấn đứng cặp trong thế tam 
hợp. 

Nhưng đây là Quốc ấn bị Phá, Hư làm giảm giá trị, sánh sao 
được Quốc ấn Thái Tuế (thời thịnh) khác gì giấy giao kèo của một 
người làm mướn ăn công, được ngày nào hay ngay ấy không bảo 
đảm lâu dài. Còn Đường phù cả 2 trường hợp ở vào vị trí Thiếu 
Dương hay Thiếu Âm là cảnh đời sút kém cả 2 phương diện sao và 
vị trí. 

Đối với 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Qúy, Lộc Tồn đứng ở 
vị trí nghịch lý âm dương. Đường Phù đứng lên lãnh vai trò bảo 
đảm cho những khả năng Thái Tuế và Tuế Phá vì chí khí hiên 
ngang được phần nào danh dự thụ hưởng, còn Quốc ấn hoàn toàn 
miên man ở Thiếu dương hay Thiếu âm là những vị trí chìm đắm 
thua thiệt. Nhưng dầu gì cũng là Quốc ấn, một chứng từ vẫn có 
một giá trị bảo đảm bằng một điều khoản nào. 

Sáu cung ở thế Thiếu dương và Âm nếu là những nhược 
cung của Mệnh như Bào, Tử, Nô, Điền... Quốc ấn chỉ là 1 lá bùa 
bảo trợ báo hiệu 1 giá trị đã qua hay sắp tới hiệu lực không phải 
là lâu dài bền chặt vì chữ Thiếu có ý nghĩa là bàn không mỹ mãn 
đầy đủ. 

Vị trí của Quốc ấn Đường Phù của 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ 
Nhâm Qúy: 


38 



Bính Mậu 

Dần Ngọ Tuất 

Quốc ấn ở Thiếu Âm 
Đường phù ở Thái Tuế 


Thân Tí Thìn 

Quốc ấn ở Thiếu Dương 
Đường phù ở Tuế Phá 

Nhâm 

Dần Ngọ Tuất 

Quốc ấn ở Thiếu Dương 
Đường phù ở Tuế Phá 


Thân Tí Thìn 

Quốc ấn ở Thiếu Âm 
Đường phù ở Thái Tuế 

Nhâm Kỷ 

HỢi Mão Mùi 

Quốc ấn ở Thiếu Âm 
Đường phù ở Thái Tuế 


Tỵ Dậu Sửu 

Quốc ấn ở Thiếu Dương 
Đường phù ở Tuế Phá 

Qúy 

HỢi Mão Mùi 

Quốc ấn ở Thiếu Dương 
Đường phù ở Tuế Phá 


Tỵ Dậu Sửu 

Quốc ấn ở Thiếu Âm 
Đường phù ở Thái Tuế 


Hai nhân sinh cùng tuổi Canh Tuất, một người Thân Mệnh 
đồng cung ở Thìn được Vũ khúc đắc thủ khoác áo gấm tam hoá 
liên châu. Thật là một bức chân dung quá đẹp đầy hạnh phúc với 
Quốc ấn giáp Hồng Đào là chiếc ấn tín chói lọi vàng son, nhưng 
nơi đây là vị trí Phá Hư, bồi thêm Hoá Kỵ Kình Dương ở Dậu sinh 
xuất sang bôi lem hoen ố. 

Đường Phù ở cung Tử (Sửu) đắc Tham Vũ nghĩa là cũng tam 
hoá liên châu như người trên, nhưng vì mệnh ở thế Đường Phù, sự 
thụ hưởng hạnh phúc phải ở trong giới hạn phù hợp với tam hoá 
liên châu ở Sửu chỉ là vinh dự tinh thần mà thôi. Quốc ấn nằm ở 
thin là cung Điền, ở đây có thể nói sự sản tinh thần vì cơ Lương 
là lý tưởng, tuy Quốc ấn Bị Phá Hư, nhưng nét son giáp Hồng Đào 
vẫn được công nhận giá trị một vài giai đoạn mà còn nổi danh 
với Khoa Kỵ ở Tí (tam hợp) được lòng người mến phục. 

Có phải Quốc ấn Đường Phù hướng dẫn hạnh phúc nhân sinh 
khá khác biệt như trên diễn tả. 


39 



CHỚ NÊN COI THƯỜNG 
QUYỀN UY CỦA ĐẨU QUÂN 


Trên trăm tinh đẩu trong tử vi lý học có 4 sao cô đơn mà 
độc đáo. Không như chính tinh đứng trong tam hợp xếp thành bộ 
Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham, cơ Nguyệt Đồng Lương hay cự 
Nhật và cũng không phối hợp với một bạn đời ở thế âm dương nên 
đôi lứa như Tả Hữu, xương Khúc, Quang Quí ... được gọi là trung 
tinh, hay gây bất trắc bất ổn như Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hoả 
với huy hiệu là lục sát tinh, hoặc ác nghiệp của lưu Hà, Kiếp sát. 

Họ chỉ đơn thương độc mã tung hoành trên địa bàn rất lợi 
hại có thể làm lệch đòn cân thăng bằng nếu sự nhận xét thiếu kỹ 
càng chu đáo : 

Thiên không - Thiên mã - Phá toái- Đẩu quân 

a) Đã có dư luận là Thiên không không phải là cô đơn lẻ 
bóng, vẫn có bạn đời là Địa kiếp tức cũng bộ đôi như ai kia trong 
luật âm dương, sự việc đương trong vòng điều tra tư pháp lý lịch 
đã có hôn thú chưa để phân hắc bạch. Theo thuyết sống cô đơn 
thì Thiên không có một vị trí nhất định liền sau Thái Tuế, giữ trách 
nhiệm canh phòng không cho ai vượt hưởng đắc ý trên mức tối đa 
Thái tuế, nếu không lấy ĐỨC làm khuôn vàng thước ngọc thì sẽ 
chỉ là con số bạch đinh to lớn (Thiên không thường xuyên có tứ 
đức tam hợp và xung chiếu). 

Theo thuyết này gán cho Thiên không là bộ ba vua bếp có 
lẽ trúng hơn vì luôn có Hồng Loan, Đào Hoa trong bước đường đời 
rất bình đẳng, phân chia quyền hành rõ rệt. Khi nào Thiên Không 
đến với Đào Hoa nơi biệt thự Tứ chính (Tí Ngọ Mão Dậu). Đào hoa 
lắm tham vọng sinh ra lắm mưu nhiều mẹo quỷ quyệt rồi ra cũng 
nước lã ra sông. Lúc ở với Hồng Loan dưới mái am cỏ Tứ sinh 
(Dần Thân Tỵ HỢi) là nơi thánh thất đầy ý nghĩa vị tha. còn ra về 
ở tư gia tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi) lộ rõ chân tướng cay nghiệt, 
nếu ai yếu bóng vía chỉ còn nước đào hố xuống đất mà ở. 

b) Thiên mã là sao hào hiệp, hình bóng một Tống Giang, 
một đơn Hùng Tín, đem lại nghị lực khả năng giúp đời nơi đua 
trường tứ Sinh (Dần Thân Tỵ HỢi) chỉ phù suy không tơ hào đến 
người thịnh. Chỉ có Mệnh ở vị trí Tuế Phá, Tang môn, Điếu khách 
mới thấy xuất hiện Thiên mã để đương số chiếu đầu sống còn. 

Nói tới kết quả thành công tới mức độ nào, còn tuỳ theo 
phong thổ nơi mã được chăn nuôi với chủ nhân hợp tình đồng 
cảnh mặc dầu hành chính cống của Mã là Hoả, nhưng một khi đã 


40 



nhập tịch ở địa phương nào thì là công dân ở nơi đó phải hoà hợp 
dân chúng nơi cư ngụ mới đắc cách. Như Mã ở Dần là thanh mã, 
rộng bề sinh sống, phải gặp chủ nhân Mộc mệnh; ở Tỵ là xích thố 
mã phải gặp chủ nhân Hoả mệnh, ở Thân là bạch mã phải gặp chủ 
nhân Kim mệnh, ở hợi là ô mã đắc cách là gặp chủ nhân thuỷ 
mệnh. Trên bước đường đời thầy trò sẽ thấy mọi sự dễ dàng tranh 
tài đoạt giải cùng vận hội thuận lợi hay không! Còn sự thua thiệt 
do mã mang đến phân độ nào cũng tuỳ trường hợp sinh khắc của 
chủ với mã, đừng tưởng cứ mã gặp tràng sinh là thanh vân đắc lộ 
và cũng đừng cho mã ở HỢi là mã cùng đường vô dụng. 

c) Một cái tên Phá là đập tan, Toái là vụn nát đủ nghĩa tính 
cách của tác dụng huỷ hoại không xây dựng. Hành động này nếu 
gặp bậc hiền lương (Đồng Lương) hay phúc hậu (Tử phủ) hẳn là 
các chủ nhân này chỉ có lắc đầu chép miệng mà khoanh tay bó gối 
than dài chịu sự bất lực. Trường hợp gặp phải vai u thịt bắp (Sát 
Phá Tham) hẳn cũng có giảm mức độ mạnh bạo hung hãn như 
đụng độ Tham Vũ giảm lòng tham vọng, Tử sát giảm bớt khí hiên 
ngang, bằng như Liêm Phá tức là thầy trò tương hợp (Phá quân 
gặp Phá toái) sự điêu linh tan vỡ không biết lấy gì mà đo lường). 

Phá toái là Hoả đới Kim và rất hạn chế chỗ đứng (chỉ có Tỵ 
Dậu Sửu) nên đủ quyền hành múa gậy vườn hoang nơi vượng địa 
thi thố khả năng với hầu hết các bộ chính tinh trong hoàn cảnh bị 
hãm hoặc không đủ sắc thái thật sự chân tướng của mình. Riêng 
Phá Quân ở 3 nơi này (Vũ Phá ở Tỵ, Liêm Phá ở Dậu, Tử Phá ở 
Sửu) là tay giang hồ kiêu dũng. Trường hợp trùng phùng Phá 
Toái, hỏi rằng chúng còn biết trên đầu có ai. Phá Toái chỉ đóng ở 
Tỵ Dậu Sửu có đầy ý nghĩa thăng bằng của luật xung khắc đối với 
HỢi Mão Mùi là vị trí bị thua sút, cũng như Thân Tí Thìn dễ dàng 
đàn áp Dần Ngọ Tuất phải chịu kém thiệt về chánh nghĩa âm 
dương. 

d) Đã khoác cái tiếng "Quân" vào cho một danh hiệu, hẳn là 
có ý muốn đề cao một tước vị khá quan trọng như Tướng Quân, 
Sứ Quân hay tôn trọng phẩm giá một cá nhân như Trần Quân, 
Nguyễn Quân ở trong còn ngầm ngụ ý quân tử bất khuất. Đẩu 
quân là một mãnh tướng được giao phó cầm cân nẩy mực đo 
lường (Đẩu ngoài ý nghĩa là sao còn có nghĩa là một cái đấu đong 
thóc gạo cũng như cái lít bây giờ), hạnh phúc một số phận, giống 
như vị tướng trông coi quân nhu lương thực cho bộ đội, nói rộng 
lên là một Thủ trưởng hay Tổng Giám đốc lo toan ngân sách một 
quốc gia. Quân bình được ngân sách thì nước thịnh dân giàu. 
Nặng về thâu thì dân nghèo khổ, nặng về chi thì Quốc gia phá 
sản; vậy quyền hạn của vị Thủ trưởng đó là đặc biệt và rộng rãi 
làm sao vén khéo được tài chính, ổn định được đời sống nhân dân. 


41 



Biết rằng khi an vị cho Đẩu quân trong số phải lẩy Thái Tuế 
làm đích tính nghịch theo tháng, thuận theo giờ, có nghĩa là Đẩu 
quân phụ thuộc vào Thái tuế, phải có trách vụ gì khá quan trọng 
như Thái Tuế đã vạch rõ từ tư cách cá nhân đen vận hành thiên 
thời, một yếu tố ưu tiên trong 3 điều kiện: thiên thời, nhân hoà và 
địa lợi. 

xưa nay chỉ nói đến Đẩu quân là sao bảo thủ, chắt chiu tằn 
tiện, đóng cung tử thì hiếm con, ở cung điền tài thì giữ gìn điền 
sản là tư cách của người nội trợ thu vén cho một gia đình, cũng 
như trong một Quốc gia vai trò tài chánh ngân sách lo thâu chi 
quân bình hàng năm. Đẩu quân là cận phụ tá Thái Tuế nên mới có 
danh hiệu là Nguyệt tướng thi hành tiểu vận. Thái Tuế đúng nghĩa 
là năm phồn thịnh mà chỉ huy đại vận 10 năm. Đẩu quân là 
nguyệt tướng tất nhiên cầm đầu 1 năm nào đó trong đại vận. 

Tiểu vận nằm trong đại vận 10 năm. Nếu đại vận bị khắc 
nhập hay sinh xuất chỉ là miếng xương hóc nuốt khó vào mà nhả 
ra cũng vướng, thêm Quyền Lộc càng thêm lúng túng khổ về 
quyền lộc. Đẩu quân bị Tuần Triệt khác gì tướng bại là cả một bất 
hạnh. Nhưng có sa cơ, tiết tháo vẫn không mất, tiếng dội khi da 
ngựa bọc thây. 

Trong 12 cung số, cung nào đắc Đẩu quân phải có một khía 
cạnh nổi bật. Trường hợp bị lục sát tinh bổ vây, chỉ là mãnh hổ 
bất lực trước quần hồ, bị Tuần Triệt phải truân chuyên lao đao mà 
được tiếng. 

Số nào Mệnh Thân đồng cung tam hợp Thái Tuế được thêm 
Đẩu quân dầu ở hoàn cảnh nào, nhất định không phải là thường 
nhân ti tiện. ít ra cũng đủ bổn phận có danh gì với núi sông. Hận 
cho ai nơi vị trí Tuế phá mà đắc Đẩu quân, một phường Từ Hải, 
Hoàng sào, nếu Mệnh Thân đồng cung thì nghênh ngang một cõi 
biên thuỳ, khó ai rung chuyển nổi. với bất cứ giá nào đạt được ý 
chí bất khuất. Thật ra trong thâm tâm mang hận xuống tuyền đài 
khó nguôi. 

Trong quẻ dịch, bốc lên rất đẹp mà tính nguyệt tướng bị 
khắc kể như vô vọng, vậy cái áo đã thêu chữ Quân phải là hiên 
ngang, chỉ sợ đại vận mạt, tiểu vận được Đẩu quân đắc cách, khác 
chi nắng hạn được mưa phùn. 

Thái Tuế, Đẩu quân hai thầy trò chi phối thân thế sự nghiệp 
nhân sinh cho đến hạn hành từ Đại vận (Thái tuế - thiên thời) đến 
Tiểu vận (Đẩu quân - Nguyệt tướng). 


42 



THÊ NÀO LẢ 
THIÊN LA ĐỊA VÕNG 


Thìn Tuất xưa nay được coi là căn cứ địa của Thiên La, Địa 
võng. Mệnh Thân nào bị đặt ở 2 cung này dẫu là mãnh hổ cũng 
chỉ là cọp giấy ngồi trong cũi, phượng hoàng tốt mấy cũng chỉ là 
phượng hoàng rơm nằm trong lưới. 

Hai chữ La võng có nghiã là lưới, ở đây lại là lưới của Trời đất 
dầu là gì đi nữa, đã vướng trong lưới khó lòng vùng vẫy . 

Ây thế mà một số danh nhân kim cổ Mệnh Thân đã tung 
hoành ngay 2 nơi đất chết này, thì đâu là nguyên lý của La Võng. 

Thiên mã tại cung HỢi, truyền thống vẫn cho là ngựa vô 
dụng, mã cùng đường hết lối chạy. La võng này có thể cũng bị 
lầm nhận định là nơi đồng khô cỏ cháy vô phương cho nhân thế 
sinh hoạt. Lại còn có thuyết một khi Mệnh hay Thân ở La Võng thì 
phải có Hình Kình cắt lưới toang ra mới có phương kế thành công 
được. Thật là muôn hình vạn trạng cho người tìm học. 

Bốn mộ cung Thìn Tuất Sửu Mùi là nơi xuất phát và cũng là 
nơi tập trung của ngũ hành. Thìn Tuất là dương, sưu Mùi là âm. 
Tại sao Thìn Tuất đều là dương lại gọi là Thiên La Địa võng. Thìn 
là Thiên la là trúng, còn Tuất là Địa võng có vẻ trái lý. 

Trên mặt địa bàn từ Dần đến Thân thuộc về phạm vi của 
Thái dương, từ Thân đến Dần thuộc Thái âm thế lưỡng nghi của 
Thái cực. Hai cung Thìn Tuất là 2 cung xuất phát, 2 cung Sửu Mùi 
là 2 cung tập trung. Thuộc về dương là Thiên, thuộc về âm là Địa. 

Đà la là cái lưới giăng ra để vây bọc lại. Đà la ở Thìn là Thiên 
La , ở Tuất là Địa võng, vậy 2 cung Thìn Tuất được gọi là La võng 
chi địa chỉ khi nào có Đà la hoành hành, còn ngoài ra cũng chỉ là 
những vị trí để cho ai hợp tình hợp cảnh tung mây lướt gió phỉ chí 
tang bồng. 

Trong 14 chính tinh phái dương của thế lưỡng nghi là Tử 
Phủ, Sát Phá Tham là bộ sao uy nghi thực hành tranh đẩu quyết 
liệt phải né tránh ngại ngùng nơi la võng, cơ Nguyệt Đồng Lương 
mềm dẻo ôn nhu không đến nỗi nào bị thao túng. 

Việc cần thiết khi lập lá số phải thận trọng 2 chữ Tiền và 
Hậu lúc an Lộc tồn, luôn luôn tiền Kình hậu Đà ví như tuổi Giáp 
dương nam Lộc tồn ở Dần, Kình ở Mão, Đà ở Sửu, với người dương 
nữ Kình phải ở Sửu, Đà đổi lại ở Mão để khỏi lầm trường hợp có bị 
La võng hay không, cứ căn cứ Mệnh hay Thân ở Thìn Tuất là ở thế 
bó tay bất động là một điều không biết sao mà nói. 


43 



vương Mãng, một nhân vật chính trị Trung hoa về cuối đời 
tiền Hán, có đến 2 lá số làm xáo trộn dư âm đâu là chính nghĩa. 
Mệnh đều nằm ở Thìn, chỗ mà xưa nay vẫn yên chí là cung Thiên 
la. 


1) Giáp Thân ngày 9 tháng 3 giờ Tí 





+ 












H 

<Phu Mau> 


<Phuc Duc> 


<Di en Tr ac h> 



<Quan Loc> 


( H) Thi en 

Luong 


( M) That 

Sat 




( V) Li em 

Trinh 

+An Quang 

- Benh 

+Ta 

Phu 

- Dau Quan 

+Thi en Vi et 

- Tr uc 

Phu 

+Huu Bat 

-Thai Tue 

+Luu Ni en 

- Ki ep Sat 

+Thai Phu 

-Tu 

+Hong Loan 

- Qua 

'u 

+Hoa Loc 

- Tuyet 

+Phuc Duc 

- Ti eu Hao 

+Tuonq Quan 

- Di eu Khac h 

+ Mo 



+p h i Li em 


+Thi en Duc 





+T h i en Quan 





+T h i en Tru 





+T a u Thu 










+Duong Phu 





13 


23 



33 



43 


+ 





[ Tuán] 



[ Tr i et 



< Me n h > 

<Than> 

Ma 0 


Thi n 

Ty 



Ngo 

<No Boc> 


( V) Tu Vi 






- - 







( V) Thi en 

Tuông 










+Van Khuc 

- B a c n Ho 



Ho ten: Vuong Mang 1 




+Dao Hoa 

- Pha Toa i 

+Hoa Cai 

-Suy 



Sanh : 9 Thang 3 




+DĨ a Gi ai 

-Thi en Khong 

+Thanh Long 

- Thí en La 



Nam : Gi ap Tnan 




+Hy Than 

- Luu Ha 





Gio : Ti 





+Tnai 

- Thi enThuong 










+Thi en Phuc 






Tuoi : Duong Nam 




+Thi en Quy 






Menh : Tuyeií Trung Thuy 




+Thi eu Duóng 






Cuc : Moc 

Tam Cuc 






3 


Da n 






Mu i 

53 


+ 





a m 

luong t huan ly 






-1 

cHuynh De> 


Su u 


Menh Si nh Cuc 



Than 

<Thi en Di > 

1 

( M) Th i en 

Co 


Sao chu menh : Liem Trinh 




( D) Pha Quan 

( M) Cu Mon 


Sao chu t han : Thi 

en Luong 






+De Vuong 

- Ki nh Duong 








+Van Xuong 

- Li nh Ti nh 

+Long Duc 

- Thi en Ri eu 








+Duong 

- Benh Phu 

+Luc Si 









+Hoa Quyen 

-Tang Mon 

+Thi en Y 









+Qu 0 c an 

- Thi en Khoe 










+Thi en Gi ai 

- Di a Vong 












113 


Ti 


Hoi 

Tuat 



Da u 

63 


+ 












H 

<Phu The> 


<Tu 

uc > 


<Tai Bach> 



<Tat ach> 


( D) Tham Lang 


( D) Thai 

Duong 

( M) Thi en 

Phu 


( D) Thi en 

Dong 




( D ) Thai 

a m 

( V) Vu Khuc 




+Loc Ton 

-Hoa Tinh 

+Thi en Khoi 

- Da La 

+Bat Toa 

- Phuc 

Bi nh 

+Thi eu am 

- Co Than 

+Bac Si 

- Thi en Hu 

+Nguyet Duc 

- Hoa Ky 

+Hoa Khoa 

- Quan 

Phu 

+Tr ang Sinh 

- Dai Hao 

+GÍ a i Than 

- Tue Pha 

+Quan Doi 

- Quan Phu 

+Long Tri 




- Di a Ki e p 

+Lam Quan 


+Thi en Hi 

-Tu Phu 

+Moc Duc 




- Di a Khong 

+ p h 0 n g Cao 





+Thi en Tho 




- Thi en Hình 

+Phuong Cac 





+Thi en Tai 




- Thi en Su 

+Tam Thai 










+Thi en Ma 










103 


93 



83 



73 


+ 


— 









+ 


2) Giáp Dần ngày 27 tháng 1 giờ Tuất 

+ + 


<Phu Mau> 

( D) T h i en Dong 


+Luu Ni en 
+Thi eu am 
+T h i en Tru 


- Li nh Ti nh 
■ Benh 

- Co Than 

- Ti eu Hao 


<Phuc Dụ c > 

( M) Thi en Phu 
V) Vu Khuc 


+ H 0 a Khoa 
+Long Tri 
+Tam Thai 
+Tuong Quan 
+Thi en Tai 


- Quan Phu 
-Tu 


<Di en Trach> 

( D) Thai 
( DỊ Thãi 
+T h i en ví et 
+DÍ a Gi al 
+Mo 

+Nguyet Duc 
+T n i en Hi 
+Thi en Quan 
+T a u Thu 
+Duong Phu 
33 


Duong 


- Hoa 
-Tu 


Ky 

Phú 


<Quan Loc> 

(D)Tham Lang 


+Bat Toa 
+GĨ ai Than 
+Phi Li em 
+Phuong Cac 
+Thi en Gi a i 
+T h i en Ma 


- Thi en Hu 

- Tue Pha 

- Tuyet 


( D) Pha Quan 


+Ta Phu 
+Hoa Quyen 
+Tha i Pnu 
+T h a n h Long 


3 


-Tang Mon 

- Thi en Khoe 

- Suy 

- Thí en La 


+- - - 

Thi n| Ty 


I Ngo 


- + I Tr i et ] 


<Huynh De> 


+Dao Hoa 
+De Vuong 
+Luc Si 
+Thi eu Duong 

113 


- Ki nh Duong 

- Thi en Khong 


Ho ten 
Sanh 
Nam 
Gi 0 

Tuoi 

Menh 

Cuc 


Sao chu menh 
Sao chu than 


Vuong Mang 2 
27 Thang 1 
Gi ap Dan 
Tuat 

Duong Nam 
Dai Khe Thuy 
Moc Tam Cuc 

am duong t huan 
Menh Si nh Cuc 
+Loc Ton 
Thi en Luong 


Mu i 


( M) Thi en Co 
_ ( M) Cu Mon 


+Hy Thán 
+ L 0 n g Duc 
+T h a 1 

+T h i en Phuc 


53 


- Di a Ki e p 

- Pha Toal 

- Thi en Hĩnh 

- Luu Ha 

- Thi enThuong 


( V) Li em Trinh 


+Van Khuc 
+Loc Ton 
+Bac Si 
+Hoa Loc 
+Lam Quan 
+T h i en Tho 
103 


Hoi I Tuat 
--[Tuân] — 
I <T a i 


<Thi en Di > 

( V) Tu Vi 
(V) Thi en Tuong 

+Huu Bat - Bac h Ho 

+Duong - Benh Phu 

+Hoa Cai - Di a Vong 

+Quoc an 

63 


+Thi en Khoi 
+An Quang 
+ H 0 n g Loan 
+Quan Doi 
+Thi en Quy 
+Thi en Y 
93 


- Da La 

- Tr uc Phu 

- Di a Khong 

- Qua Tu 

- Quan Phu 

- Thi en Ri eu 


(M)That Sat 


<T h a n >1 <T a t a c h > 

( H) Thi en Luong 


+Van Xuong 
+Moc Duc 
+Phong Cao 


- Dau Quan 

- Phuc Binh 

- Di eu Khac h 


+Phuc Duc 
+Thi en Duc 
+Tr a ng Sinh 


-Hoa Tinh 
-Dai Hao 

- Ki ep Sat 

- Thi en Su 


44 



Hai số này đã nêu cao phân biệt đâu là chánh nhân siêu việt, 
đâu là nghịch thần phản tặc. Thìn cung ở đây hoàn toàn không 
phải là căn cứ Thiên La vì tuổi Giáp Đà la ở xa tại cung Sửu nên 
vương Mãng bằng cả 2 lá số hoặc Tử Tướng tuổi Giáp Thân hay 
Phá Quân tuổi Giáp Dần đều thành công theo ý muốn, mỗi số một 
cách đặc biệt khác nhau, căn cứ theo nhân phẩm lịch sử đã ghi, 
Hán Quang Võ sau khi bình định đất nước, nhà vua đặc phái các 
nhà bồi bút rất giỏi về lý học nặn ra lá số Giáp Dần, phác hoạ hình 
bóng một bất lương đủ tư cách làm việc phản nghịch. Sau này 
người người đều cho chân tướng chính xác của vương Mãng là số 
Giáp Thân một nhân vật quả quyết với bất cứ giá nào đem lại bộ 
mặt mới cho Tổ Quốc, xã hội đã bị lũng đoạn sâu mọt đục khoét 
lâu ngày, ông đã thành công, nhưng vì Quan bị triệt nên không 
được trường tồn. 

Sự việc khẳng đinh Thiên la Địa võng không phải nhất quyết 
là 2 cung Thìn Tuất mà phải là trường hợp có Đà la ở 2 cung đó. 

Cách diễn tả Thiên la chỉ có 3 tuổi ất Bính Mậu. Riêng Bính 
không thành việc vì Triệt phá nát Đà la. Mậu Tuất có Tuần giảm 
sức Đà la không đủ sức khép chặt. Tất cả tuổi Ất âm nam kể như 
phải hứng chịu mọi sự gò bó của Thiên La, mặc dầu tuổi Ât Mùi có 
Tuần, nhưng vì Thìn là dương cung nên sức của Tuần không đủ 
ngăn cản uy lực của Đà la, có chăng chỉ là 30% không đáng kể. 

Địa võng uy hiếp 2 tuổi Tân và Nhâm. Tất cả âm nữ tuổi Tân 
cũng riêng Tân Mùi được Tuần nới lại 30% sức hãm Đà la, còn 
ngoài ra đành cam phận định mệnh của kiếp số .Tất cả tuổi Nhâm 
đều bị Địa võng gói chặt trừ 1 Nhâm Thân được mở rộng tới 70%. 

Tai hại nhất là tuổi Nhâm Tuất Mệnh Thân đồng cung kể như 
sinh bất phùng thời. Người này nên đóng vai trò Trương Lương là 
thượng cách. Nhưng Nhâm Tuất được thân cư phúc, ngược lại là 
người thành công phi thường vượt mức khi đến tuổi 45 là thời gian 
Triệt phá nát Đà la ở mệnh, tháo gỡ Tuần ở Thân, lại là cung đắc 
thiên thời (Quan phù). 

Tóm lại Thiên la địa võng là Đà la, Đà la đắc địa ở tứ sinh mà 
hãm dịa ở tứ mộ. Hai cung Thìn Tuất là nơi phát xuất tất cả cái gì 
bạo ác của Đà la, không như 2 cung Sửu Mùi là nơi tập trung gò 
bó lại, tuy rằng vẫn là đất thao túng múa gậy trong vườn hoang, 
nhưng không bằng Thìn Tuất. 

Mười tuổi hàng Can, 5 tuổi Giáp Đinh Kỷ Canh Quí không tơ 
hào liên luỵ La Võng, còn lại Ât Bính Mậu phải để ý Thiên La, Tân 
Nhâm nên thận trọng ở Địa võng. 


45 



Lưu NIÊN VĂN TINH LÀ GÌ 
MẢ ĐƯỢC THIÊN CAN AN VỊ 


Lưu có nghĩa là ngược nhau: 

a) Chuyển đi 

b) Giữ lại 

Lưu niên là ngày tháng qua đi, rồi để lại một cái gì! văn là 
lời nói lịch sự, còn 1 ý nghĩa là đồng tiền như người ta thường nói 
"dắt mắn" (nhất văn-1 đồng). 

LƯU niên văn tinh là đẩu tinh có ý nghĩa ngày tháng trôi qua 
để lại những gì là quý giá. Cùng với Lộc tồn, LƯU niên văn tinh 
đứng cặp là bù đắp luật bù trừ của thế âm dương. 

Biết rằng Thiên can và Địa chi là 2 thế lưỡng nghi của dịch 
lý. Can là dương, Chi là âm. Can là gốc, Chi là ngọn. Những gì do 
Chi sắp xếp có ý nghĩa thực chất của cá nhân như Long Phượng, 
Thiên Mã, cô Quả, Hồng Đào. Những gì do Can đặt chỗ có vẻ 
huyền diệu vô vi (Quan Phúc, Thiên Ất, Thiên Trù, LƯU niên văn 
tinh...) lấy đức mà hoá dục vọng. 

Nhìn vào vị trí của 10 Lộc tồn thì chỉ thấy có 4 tuổi Giáp, Ất, 
Canh, Tân là thuận lý âm dương, còn 6 tuổi Bính, Đinh, Mậu Kỷ 
Nhâm Quí ở thế nghịch lý âm dương cho nên 6 tuổi này 3 cẫn bản 
là Mệnh, Thái Tuế và Lộc tồn, 1 trong 3 thế thường xuyên bị Thiên 
không , Không Kiếp, Tuần Triệt phá hỏng. Nhìn vào vị trí LƯU niên 
văn tinh cũng 10 chỗ đứng thì 6 chỗ của Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm 
Quí được hợp thức hoá âm dương trúng cách, còn 4 tuổi Giáp Ât, 
Canh Tân đều bị cảnh âm dương trái nghịch, tức là Lộc tồn và LƯU 
niên văn tinh vẫn có những tuổi thua thiệt như Canh Thìn, Tân Tí 
dẫu trúng cách tam hợp, nhưng Lộc tồn bị Tuần chặn nghẹt. LƯU 
niên văn tinh cũng vậy, tuổi Kỷ và Nhâm luôn luôn có Triệt cắt 
xén bớt sự phồn thịnh của thực chất, bù lại không bao giờ Thiên 
Quan Phúc xa lánh mà không ghé mắt thăm chừng. 

Vậy LƯU niên văn tinh hẳn là 1 hạnh phúc cũng như Lộc Tồn 
cho những tuổi được danh dự thọ đắc đầy lòng thuận đức tự nhiên 

So sánh vị trí 10 tuổi Lộc tồn và LƯU niên văn tinh. 


46 



Bính Mậu 

Đinh Kỷ 


Canh 




Tân 

Ãt 

LỘC TỒN 



Giáp 


Quý 

Nhâm 


Giáp 

7\f 

Ất 


Bính 

Mậu 


LƯU NIÊN 

VĂN TINH 

Đinh 

Kỷ 

Quý 


Nhâm 


Tân 

Canh 


THIÊN TRÙ 

CŨNG QUAN HỆ LẮM SAO ? 


Thưa rằng trù lập con tính xem gia nghiệp đời đời truyền lại, 
Thiên trù là khuôn thiên hoạch định những gì của một gia tộc 
chưa tận dụng còn lại đời đời truyền cho một cá nhân con cháu 
nào như thuận lý hưởng thụ dầu là 1 chén cơm hay manh áo hơn 
những người khác không có quyền dành giật. 

Do hàng Can ghi rõ trên lá số của mỗi người dòng họ: 

Tuổi Giáp thì Thiên trù ở Tỵ 

-Ất Ngọ 


47 





Bính 

Đinh 

Mậu 

Kỷ 

Canh 

Tân 

Nhâm 

Quý 


Tí 

Tỵ 

Ngọ 

Thân 

Dần 

Ngọ 

Dạu 

Tuất 


Như bảng trên đã phân phối, sự việc làm cho người ta chú ý 
là có 6 tuổi Giáp ất Kỷ Tân Nâm và Quí, thiên trù đều ở địa cảnh 
nghịch lý âm dương tức là không thuận lợi gì cho ý chí cương 
cường. Có thể nói là người có ý chí cương cường không bao giờ 
trông mong sự hưởng thụ mà không có kỳ công phấn đấu (Thái 
Tuế và Tuế Phá) của uy tín (Long Phượng) hay quả cảm nghị lực 
(Thiên Mã) xây đắp để thành công. 

Thiên Trù của 6 tuổi này đặt nằm ở những chỗ thường nói là 
nhược cung (Bào, Tử , Nô). Không dám nói đến Phụ Mẩu vì đấng 
sinh thành có liên can đến Lộc Tồn tức là có ảnh hưởng nhiều ít 
đào tạo mới có Thiên Lộc truyền xuống đời đời cho con cháu 
(thường thường ở Phụ mẫu có Lộc tồn, không thì cũng ở cung tam 
hợp sinh nhập ra Lộc tồn). 

Còn 4 tuổi Bính Đinh Mậu Canh Thiên trù ở ngay dương hay 
âm cung thuận lý tức là cá nhân đó là Thái Tuế hay Tuế Phá. 
Trường hợp Mệnh đặt nằm ở nghịch địa tức là Mệnh dương đóng 
cung âm, hay mệnh âm đóng cung dương thì chỉ 3 tuổi Bính Đinh 
Mậu lại được hưởng phần nào Lộc tồn trừ một tuổi Canh ở thế 
Đường phù. 

Đối với 4 tuổi này, người khai lập ra số quả là có đầu óc tinh 
vi không bỏ rơi một kẽ hở, xứng đáng là danh hiệu Thánh nhân đã 
sắp xếp Bính Đinh Mậu Canh vào một hoạt động tình cảnh. Biết 
rằng Bính Đinh Mậu thì Lộc tồn luôn luôn ở hoàn cảnh nghịch địa 
âm dương. Còn tuổi Canh đối với Dần Ngọ Tuất chỉ là Phá HƯ: mà 
với Thân Tí Thìn tuy gọi là chính thức hợp cảnh (Thái Tuế), nhưng 
Lộc tồn đối với Canh Thìn lại bị Tuần thụt két (Lộc phùng Không). 
Canh Thân và Canh Tí thì Quan cung là nguồn mãnh lực của cá 
nhân cũng bị Tuần làm đứt đoạn, xét cho kỹ dầu là Canh Dần Ngọ 
Tuất hay Thân Tí Thìn tình cảnh thụ hưởng Lộc tồn không cách 
biệt nhau bao độ. vì lẽ đó nên Thiên Trù của tuổi Canh đóng ngay 
ở Dần ban phát chung cho cả 6 tuổi Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn 
đều ở dương cung là Mệnh Quan Tài một tam hợp hay Phúc Di 
Phối cũng là một tam hợp cho có ý nghiã của chồng công vợ 
(trường hợp này trong gia đình vợ thường được quần áo đẹp tốt 
hơn chồng). 


48 



Xin nhắc lại Thiên trù là định mệnh báo hiệu công đức gia 
nghiệp đời đời truyền ban cho cháu con nào như thuận tiện hoàn 
cảnh hưởng thụ dầu ít nhiều phải hơn người khác. 


OAN TRAI NGHIỆP QUA 
HÌNH RIÊU KHÔNG KIẾP 


Mọi sự việc ở đời đều có 2 bộ mặt trái ngược nhau như âm 
dương trong vũ trụ, trắng đen của màu sắc, tốt xấu ở tính cách. 
Hình Riêu là bộ sao có 2 diện thái đặc biệt, cùng một vị trí đắc địa 
là Dần Thân Mão Dậu và đứng ở thế tam hợp với nhau phát khởi. 
Thiên Hình bắt đầu cung dậu kể là tháng giêng, Thiên Riêu kể từ 
cung Sửu. Như vậy rất khó lòng có 1 bộ Hình Riêu hoàn toàn đắc 
địa. 

Hình là phạt vạ Kim hành nên gọi là thanh kiếm sắc bén để 
sát phạt. Riêu là "siều viết" (chỗ này tối nghĩa khó hiểu) Thủy 
hành lai láng huyền diệu hơn đời, đặc biệt đứng cặp với xương 
Khúc là người có tài văn học như thần đồng. Quan trọng là Hình 
Riêu đứng cặp với bộ nào hợp tình hợp cảnh làm cho bộ đó có một 
ý nghĩa tăng lên, lợi hay hại tuỳ trường hợp. 

Người Kim Mệnh đóng ở Thân cung có Thất sát gặp ngay 
Thiên hình ở đó là một uy dũng khó ai bì, trái lại Mộc mệnh gặp 
Thất sát ở Thìn Tuất có Hình kể như bản án giảm thọ bất đắc kỳ 
tử dán ngay trước ngực. Hình ở Thìn Tuất thì Riêu phải ở Dần 
Thân mới đắc địa, nếu vô phước bị non yểu sẽ thành bà cô ông 
mãnh. Hình ở Sửu, Riêu đương nhiên ở Tỵ đó là oan trái, trường 
hợp gặp bộ Long Phượng Tả Hữu xương Khúc là nghiệp quả chưa 
hềt can duyên. 

Hàng Chi 12 tuổi, 6 tuổi dương (dương nam, dương nữ) Thìn 
Tuất Tí Ngọ Dần Thân, Đào hoa gặp Riêu ví như sen ở trong ao hồ 
gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. còn 6 tuổi âm (âm nam, âm 
nữ) sự sa ngã đồi truy như xe tụt dốc (1). Đặc biệt cung Phúc đức 
vô chính diệu được Nhật Nguyệt sáng sủa đóng chiếu mà có Riêu 
ở trong là phúc đức vô biên, linh thiêng phù trợ. 

Không Kiếp là ác sát không bao giờ tử tế với ai, chỉ trừ có 1 
Phá Quân là vị chỉ huy tối cao trực tiếp bản tính hung bạo chỉ 
chuyên phá hoại. Không Kiếp vốn là hạng dao búa hợp tình hợp 
cảnh nên chịu phục tùng hùa nhau gây sự chẳng lành. Trường hợp 


49 



Phá Quân đắc địa hay Không Kiếp ở Dần Thân Tỵ HỢi chỉ nhất thời 
đưa nhau lên, sau vẫn tàn tạ như mọi vị trí khác. 

Bốn chục năm trước đây bài hát "Tiễn chân anh Khóa" như 
được hầu hết thôn quê kẻ chợ biết đến. Một tác phẩm bình dân 
giản dị do nhà văn Á Nam Trần Tuấn Khải hạ bút. 

Ông tuổi Ất Mùi ngày 18 tháng 9 giờ Sửu, sống dưới thời bị 
ngoại trị. Lượng sức mình không thể làm gì khác hơn là lay động 
lòng dân trước sức mạnh của kẻ xâm lăng (Thân ở Thê Quan Phù) 
bằng lời văn cho thật réo rắt cảm động mà phải ẩn dưới một hình 
thức thông thường, ông đã thành công, cái tên Á-Nam đã được 
ghi vào lịch sử văn học đồng hành với Nguyễn Khuyến, Tú xương, 
Tản Đà. 

Người tuổi Ất Mùi mệnh nằm ở Dậu, Thân ở HỢi biết ngay 
người này lo việc đời là thế nào (Mệnh Tang môn, Thân Quan 
Phù). Người HỢi Mão Mùi là chủ nhân của Thiên lộc thuộc hàng Ất. 
Nhưng trong 3 tuổi Ất HỢi, Ất Mão, Ất Mùi, người Ất Mùi phải đứng 
sau chót, thường gặp nhiều trở lực trên đường đời vì Ât khắc Mùi. 
Rành rành Mệnh Lộc Thân Quyền mà chẳng quyền hành gì. Lộc 
chỉ là túc dụng. Tam hoá liên châu ở Tuất là có tiếng mà không có 
miếng. Ât Mùi Kim mệnh cho thấy từ cự cơ (Mệnh) đến Thiên 
Lương (Thân) Thiên Đồng (tam hợp Mệnh) coi như vô chính diệu 
nên Văn xương (Kim) được kể như đắc cách phối hiệp cùng Riêu 
cùng cung Dậu lập thành bộ Riêu xương làm gì mà không thu hút 
được lòng thế nhân cảm mến. Thiên Lương (thổ) ở HỢi (tam hợp) 
là tao nhân mặc khách đắn đo chín chắn hành động của mình, 


tâm thần giao cảm cùng non xanh gió mát. 





+ 






h 






H 

<Tai Bach> 


<Tu 

uc > 


<Phu The> 




cHuynh De> 


( D) Thi en 

Dong 


( M) T h 

en Phu 

( D) Thai 

Duong 



(D)Tham 

.ang 




( V) Vu 

Khuc 

( Dị Thai 

a m 





+Van Khuc 

- Phuc Binh 

+Luu Ni en 

- T r u c Phu 

+Hoa cài 

- Benh 

Phu 

+Thi en Vi et 

- Hoa Tinh 

+Lam Quan 

■ Thi en Hình 

+Quan Doi 

- Dai Hao 

+Moc Duc 

- Hoa 

Ky 


+Hong Loan 

- Co Than 

+T a m Thai 

- Di eu Khac h 

+Th 

en Tho 


+Thai Phu 

- Thai 

ĩue 

+Hỵ Than 

- Ki ep Sat 

+T h i en Ma 


+Th 

en Tru 






+Thien Phuc 

-Thi en Khong 










+Thi eu Duong 











+Tr ang Sinh 











+Du 0 n g Phu 


42 


32 



22 




12 


+ [ Tuan 

] 




[Tr 

et ĩ - 






-1 

<Tat ach> 


Ho i 


TỈ 

Su u 



Da n 

<Menh> 


( D) Ph a Quan 









— 

( M) Thi en 

Co 










( M) Cu Mon 

+De Vuong 

-Kinh Duong 



Ho ten: Tran Tuan Khai 




+Van Xuong 

-Tang Mon 

+Phuc Duc 

- Qua Tu 



Sanh : 18 

‘hang 9 




+ B a t Toa 

- Thi en Ri eu 

+Thi en Duc 

-Quan Phu 



Nam : at 

4u i 




+Duong 


+Thi en Gi ai 

- Thi en Su 



Gi 0 : Suu 





+Hoa Loc 


+T h i en Quan 

- Thi en La 



Cuc : Thuy Nhi Cuc 




+Phi Li em 


+T h i en Tai 




Tuoi : Am 

'la m 




+Thi en Y 






Menh : Sa 

rung Kim 






52 


Tu at 






Mao 

2 


+ 





a m 

duong t huan ly 






-1 

<T h i en Di > 


Da u 


Menh Si nh Cuc 



Thi n 

<Phu Mau> 





Sao 

c h u me n h : Vu 

(huc 




( V) Tu Vi 





Sao 

c hu t ha n : Thi 

en Tuong 




( V) Thi en 

Tuong 

+Loc Ton 

- Ba c h Ho 








+Hoa Khoa 

- Di a Khong 

+Bac Si 

- Suy 








+Thai 

- Luu Ha 

+DÍ a Gi ai 









+Thi eu am 

- Di a Vong 

+GÍ a i Than 









+Tau Thu 


+Phong Cao 











+Phuong Cac 

















h 







62 


Than 


Mui 

Ngo 



T» 

112 


+ 






h 






H 

<No Boc> 


<Quan Loc> 


<Di en Tr ac h> 




<Phuc Duc> 

<Than> 

( V) Li em 

Trinh 




( M) That 

Sat 



( H) Thi en 

Luong 

+Huu Bat 

- Da La 

+An 

Quang 

- Pha Toai 

+Thi en Khoi 

- Da u 

Quan 

+Hoa Quyen 

- Li nh Ti nh 

+Long Duc 

- Benh 

+T h a n h Lõng 

- Thi en Hu 

+Ta Phu 

- Di a 

Ki 

ep 

+Long Tri 

-Quan Phu 

+Luc Si 

- Thi enThuong 

+Th 

en Quy 

- Tu 

+Dao Hoa 

- Ti eu 

Haò 

+Quoc an 

- Thi en Khoe 

+T h i en Hi 




- Tue Pha 

+ Mo 

- Tu Phu 


+Tuong Quan 

- Tuyet 






+Nguyet Duc 






72 


82 



9 2 




102 


+ 


— 










+ 


50 



Á Nam cũng như Sào Nam tiên sinh, 2 vị cùng trường hợp 
Mệnh Tang Môn thân Quan Phù đắc Riêu xương Khoa Quyền Lộc 
mà không tơ hào mùi tục luỵ. Nhờ Riêu xương làm phương tiện 
lay động lòng người đang mơ mộng, hai ông đều tránh được 
Không Kiếp, nếu không thành linh thánh của giang sơn, ít ra cũng 
thần thiêng một cõi (Riêu đắc địa). 

Người Thái Tuế một khi oan nghiêp còn theo đuổi, khi sống 
đã là chánh nhân, lẽ nào lúc qui hồi lại là ma quỉ. 

(1) Phải phân tích sự khác biệt tính cách giữa Hồng Loan và 
Đào Hoa , Không nên vơ đũa cả nắm nói chung là Hồng Đào. 
Hồng Loan là rực rỡ thắm tươi tốt đẹp đượm ý chính đính , 
còn Đào Hoa là sắc sỡ loè loẹt có vẻ lắng lơ. 

Hồng Loan gặp Riêu (rất ít có), là sắc đẹp đoan trang đố 
quán xiêu thành (nữ) phương phl tuấn tú (nam). Đắc địa hay 
không Hồng Loan ở tứ sinh Riêu ở Dần Thân Mão Dậu tuỳ 
theo vị trí quyết dịnh chánh tà. Riêng Hồng Loan vẫn trên 
bậc Đào Hoa về phần thuỳ mị, dẫu có sa ngã một giai đoạn 
nào đó rồi cũng hối cải. 


HÚNG KHI CUA LỤC SÁT TINH 


Thường thường thấy khen số ông này đẹp nào là Tử Phủ Vũ 
Tướng Hữu Thai Tọa, số vị kia đắc cách cơ Nguyệt Đồng Lương 
Khôi Việt Khoa Quyền Lộc, ngài nọ hiển hách sát Phá Tham Tướng 
ấn. Có lẽ trên con đường tìm học nói chung, và Tử vi là một môn 
học nói riêng, ở ta theo truyền thống phái Nho đã ăn sâu có gốc 
rễ, cái gì không nghiêm chỉnh không phải là điều được khen ngợi 
hoan nghênh, cái gì thành lập không do con đường chính đáng 
đại cuộc không được chấp nhận, tức là chỉ công nhận vương đạo 
và đả phá bá đạo, không cần biết đến sự phải trái công bằng hợp 
lý chính nghĩa. 

Bộ lục sát tinh ở Tử vi vì thế được coi như phường vô học cục 
cằn thô bạo, đi đến đâu đeo tai hoạ đến đó như Hoàng sào, Từ 
Hải không được người thức giả ghé mắt. Nếu có chiếu cố cũng hạ 
bút miệt thị cho là hung đồ không tư cách của hạng thượng lưu xã 
hội. 

Vậy Lục sát tinh có phải chỉ là bè lũ chuyên tác hại làm 
những việc tồi tệ như vậy không ? 


51 



Thưa, không phải là không trúng. Đã lâu chỉ nghe đến tên 
Không Kiếp Kình Đà Linh Hoả, người biết số đến người có số như 
muốn xa lánh coi như hung thần giáng hoạ. vì đã yên chí đoàn 
sao đó, chỉ chuyên phá hoại như đám tiến quân tiên phong đi dến 
đâu là phải thi oai khủng bố để đám hậu tập dễ bình định đem lại 
trật tự. Có biết đâu cái khó khăn họ phải chịu đựng, mà còn kiến 
tạo mọi sự dễ dàng cho người đi sau như mở đường, đắp lối, bắc 
cầu, lấp hố họ phải ra công một cách vô cùng mau lẹ và đắc lực, 
những cánh quan khác chỉ cứ từ từ tiến bước, vậy thiet tưởng mọi 
sự ở đời, cái gì cho là đẹp phải có mặt trái, và cái gì cho là xấu 
phải có mặt phải. 

Lục sát tinh là 6 cái tên của 6 vì sao theo sách số cho là tai 
hại liên hệ đến người có số hoặc ở Mệnh, hoặc mỗi khi vận hành 
chuyển đến gặp chúng là Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hoả. Địa 
không Địa Kiếp - (Hoả) đắc địa ở Tỵ HỢi, Dần Thân. Hoả tinh Linh 
tinh -(Hoả) đắc địa ở Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ. Kình Dương Đà La 
(Kim) đắc địa của Kình ở Thìn Tuất Sửu Mùi, còn Đà đắc địa ở Dần 
Thân Tỵ HỢi. 

Sáu sao này tính cách, đắc địa hay hãm địa gần như tương 
tự nhau: 

Đắc địa - Mưu trí , can đảm , dũng mãnh 

Hãm địa - Hung bạo, liều lĩnh, gian ác 

Đặc biệt mỗi bộ: 

Không Kiếp - dám nói, dám làm 

Kình Đà - Kiêu cẫng, bất khuất 

Linh Hoả- Chí khí hiên ngang 

Biết rằng Lục sát tinh chỉ là những bộ sao phụ như Khôi Việt, 
Long Phượng, xương Khúc... nhưng chúng có tính cách khảng khái 
không phải là bậc đàn anh hào khí, không phục tùng. Chúng là 
đám tứ chiếng có đủ mọi mặt đối xử với đời, nếu không phải là 
khách hào phóng chí khí không chi phối nổi. Chúng chỉ chịu sự 
điều khiển của Sát Phá Tham là chòm chính tinh uy vũ. Nhưng 
phải phân chia quân nào phải có cấp chỉ huy trực tiếp của họ mới 
nên việc. Như Không Kiếp chịu sự điều động cua Pha Quân, Kình 
Đà chấp nhận sự hướng dẫn của Thất sát, Linh Hoả tuân theo 
nghiêm lệnh của Tham Lang. 

Một khi họ đã chịu khép mình theo cấp chỉ huy chính cống 
của họ thì mấy sông cũng lấp, mấy đèo cũng qua, không quản 
ngại khó khăn như Phá Quan được Không Kiếp ở Dần Thân Tỵ HỢi, 
Tham Lang được Linh Hoả đắc địa, Thất sát được Đà La ở Dần 
Thân Tỵ HỢi hay Kình Dương ở tứ mộ, và nhất là người tuổi Thìn 
Tuất Sửu Mùi, sự thành đạt khó có gì so sánh. Đây là công nghiệp 
của hung sát tinh đắc cách đã thành câu nói: 'Phát dã như lôi". 


52 



Trái lại khi họ ở thế hãm cũng như mặt trái đời, với thầy nào 
trò nấy sự thành tựu thường làm lệch đòn cân về phần tàn hại, 
nên người đời sợ mà đặt tên là hạn "TRÚC LA" . tuy vậy trước hay 
sau đó chúng đã đền bù cho đương số 1 phần nào gọi là an ủi. 

Nhận thấy Lục sát tinh chỉ có 2 hành, đa số là Hoả (4) và 
Kim (2) vậy cho nên chỉ có mệnh vô chính diệu Hoả và Kim. một 
khi có sát tinh đắc địa hợp hành với Mệnh, họ dám tranh ngang 
ngửa với Sát Phá Tham, đừng nói gì đến Tử Phủ Vũ Tướng, cơ 
Nguyệt Đồng Lương hay cự Nhật. Họ sẽ thành công phải là rực rỡ. 

Mệnh vô chính diệu hành Hoả gặp Không Kiếp (Dần Thân Tỵ 
HỢi) là vô chính diệu đắc Không. Nếu gặp Hoả Linh (Dần Mão Thìn 
Tỵ Ngọ) hay Mệnh Kim có Đà la (Dần Thân Tỵ HỢi), Kình Dương 
(Thìn Tuất Sửu Mùi) là độc thủ. 

Những sao này không cho phép Tuần Triệt hay Thiên Tài 
đụng đến, nghĩa là chúng còn nguyên vẹn tính chất hào hùng bất 
khuất của họ mới đắc cách. 

Vận hẩnh như vậy, nếu Mệnh Hoả vô chính diệu có Không 
Kiếp, nếu chuyển đến cơ hội gặp Phá Quân đắc địa, mệnh Linh 
Hoả gặp Tham Lang, và Kình Đà gặp Thất sát sự nghiệp không 
bút nào tả nổi sự hoạnh phát, trường hợp đắc thiên thời, nhân hoà 
và địa lợi. Còn Sát Phá Tham nếu hãm, mưu sự lúc đầu hơi ngang 
trái, rốt cuộc họ vẫn thông đạt như thường, vì họ là đoàn nhân sự 
chuyên nghiệp gặp trường hợp cấp chỉ huy chưa dám quả quyết, 
họ là cấp thừa hành có dư năng lực, chỉ gặp khó khăn một giai 
đoạn nhỏ, rồi họ cũng tạo nổi thành quả khả quan về mình. 

Xin thưa Tử Phủ Vũ Tướng đừng hòng lấn át Lục Sát tinh, 
dẫu là Tử Phủ đắc địa gặp họ cũng đắc địa càng có sự tranh chấp 
quyết liệt. Nếu hoàn cảnh Tử Phủ hãm, họ qua mặt như vào chỗ 
không người ngăn cản. còn nói chi cơ Nguyệt Đồng Lương gặp họ 
hầu như hoàn toàn bị chi phối tuỳ theo bộ sao Lục sát và vị trí 
đắc hay hãm địa của họ như: 

Không Kiếp - Bị lừa gạt 

Linh Hoả - đoản thọ 

Kình Đà - Hình thương 

Những trạng thái vừa trình ở trên chỉ là phân tách tính cách 
của Lục sát tinh dầu ở Mệnh hay ở hạn hành, nhưng còn tuỳ 
thuộc vào một điều quan trọng rất cần thiết là THIÊN THỜI và đạt 
tới mức độ nào lại là vị trí của Mệnh đã được sắp xếp ở vòng Thái 
Tuế là 2 yếu tố chính bất cứ tình trạng nào cũng phải đặt làm điều 
kiện tiên quyết. 


53 



HUNG SÁT TINH NGỘ CHÊ 
LẢ ĐÁNG QUÍ 


Hung tinh là bộ sát Phá Tham, ác sát tinh trong đó có lục 
sát Không Kiếp Kình Đà Linh Hoả được liệt kê đứng đầu. Ngoài 6 
tên hiệu này thật ra còn 1 số như Thiên Hình, Hoá Kỵ, Kiếp Sát, 
LƯU Hà có những quyền cước có thể lợi hại lấn lướt lục sát, chứ 
Phá Toái Khốc Hư chưa xứng đáng mang danh là ác sát tinh. 

Phương diện phá hoại 3 cặp Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hoả, 
mỗi cặp một cách hành hạ: Không Kiếp hay kìm hãm, Kình Đà 
gieo tai hoạ, Linh Hoả giảm thiểu sức khoẻ. Hình với Kình một cặp 
phi đao một mười một chín. Hình trội hơn về phần nghiêm khắc. 
Hoá Kỵ là sao giảm thiểu, gây thị phi oán hận, còn tai nạn phần 
nhiều là nội thương, nhất là bên phái yếu, máu huyết sinh sản 
khó khăn. Kiếp Sát Lưu Hà bộ này có một sứ mạng phải khắc 
nghiệt với những ai quyết tâm sấn sổ lướt qua định mệnh. Số đã 
định sao thế nhân phải chịu hoàn cảnh, trường hợp làm liều Kiếp 
Sát LƯU Hà sẽ thi hành xoè 2 lưỡi kéo cắt đứt cuộc đời (Phạm 
Trương Chi). Tóm tắt tất cả công việc hàng ngày của đám ác sát 
là làm phận sự của tên ngục tốt. 

Nhưng mỗi khi họ được chế biến lại là 1 cuộc cải trang thành 
những trang anh tuấn xuất chúng, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ tư cách nổi 
bật lên xuất sắc. Họ cũng như những vị thuốc có danh là độc dược 
ai chẳng may dính phải, đời chịu điên cuồng không chết là may. 
Một khi họ được đưa vào cuộc phân chất rồi bào chế sẽ trở nên 
những môn thuốc đặc sắc ích lợi. Những sự lột xác đó là cảnh trí 
của ác sát tinh ngộ chế. 

Lá số tuổi Quí Sửu sinh ngày 23 tháng 9 giờ Tuất chứa đựng 
nhiều tình tiết éo le có khá nhiều hung sát tinh ngộ chế. Hai chữ 
Quí Sửu thấy ngay tuổi gặp nhiều nghịch cảnh (chi khắc can) tuổi 
Sửu Mệnh nằm ở Tí, định mệnh ám chỉ bắt đời chịu nhiều thua 
thiệt trực tiếp ngay cái thế lý tưởng của tuổi. Thân cũng vậy ở 
Thân cung có nghiã là tháng 7 cũng ừ tháng 4 cũng gật, cố chịu 
đựng với chữ ĐỨC (Long đức) đến Thất Sát (cung Quan) quá đen 
tối là cả 1 bộ hung tinh (Sát Phá Tham) hãm địa trình bày cho 
biết đương số cũng đã một lầm hai lỡ ráng cam chịu thiệt thòi. 

Tham ngộ Kỵ những cảnh giam cầm khó tránh, ấy thế mà 
vẫn thoát như thường. Thân là Phá Quân gặp Mộc dục là hình 
dạng một kẻ bất lương hoang dâm trác táng vô độ. Chỉ lệch một 
chút tuổi âm đóng cung dương Tham Kỵ phải nói là được Triệt tẩy 


54 



uế chỉ có 30% cùng với Phá Quân đắc Lộc Hỉ khiến người này trở 
thành một kịch sỹ rất tài tình. Nếu Mệnh ở âm cung hoá ra sai 
lệch hết vì Triệt đập tan nát đến 70% còn gì là Tham Kỵ. Tham 
lang vẫn đượm vẻ đào hoa phong nhã. Phá Quân trở nên nhã 
nhặn vô tâm, Hoá Kỵ biến chế thành khôn khéo mềm dẻo. Những 
tính cách này chỉ là tính cách vai tuồng phải đóng mà đóng rất 
khéo lột hết được tinh thần. 




<No Boc> 


<Thi 

en Di > 


<Tat ach> 



<Tai Bach> 

<Tha n > 

( V) Thi en 

Co 


( M) T u 

Vi 




( H) Pha 

Quan 

+Thi en Vi et 

- Hoa Tinh 

+ Duong 

- Tu Phu 

+Tha i 

- Thi en 

Hu 

+Hoa Loc 

- Tuyet 

+Hy Than 

-Quan Phu 

+Dao Hoa 


+Tau Thu 

- Tue Pha 

+Long Duc 


+Lống Tri 

- Thi en Hình 

+Nguyet Duc 



- Thi en 

Su 

+Quoc an 


+T h i en Phuc 

- Thi en Khoe 

+ Ph 

Li em 





+Thi en Hi 


+T h i en Quy 

- Thi enThuong 

+Th 

en Quan 





+Tuong Quan 


+T r a n g Sinh 










+Du 0 n g Phu 










7 4 


64 



54 



44 
















<Quan Loc> 


Hoi 


Ti 

Su u 


Da n 

<T u Tuc> 


( H) That 

Sat 








+- - - - 



+Bat Toa 

- Benh Phu 



Ho ten: qui 

s u u 



+An Quang 

- Bac h Ho 

+Mo c Duc 

- Thi en La 



Sanh : 23 

hang 9 



+GÍ ai Than 

- Di a Ki e p 

+Tha i Phu 




Nam : Qui 

Su u 



+ Mo 

- Thi en RÍ eu 

+Thi en Gi ai 




Gio : Tuat 



+Phuong Cac 

- Ti e u Hao 

+Thi eu am 








+Thi en Tho 






Tuoi : Am 

\la m 



+T h i en Y 






Menh : Tang Do Moc 









Cuc : Ki m 

Tu Cuc 





84 


Tu at 





Mao 

34 








a m 

luong nghi ch ly 






<Di en Tr ac h> 


Da u 


Cuc 

Khac Menh 


Thin 

<Phu The> 


( V) Thai 

Duong 


Sao 

chu me n h : Cu 

4o n 



( V) Thi 

en Phu 

( V) Thi en 

Luông 


Sao 

chu t han : Thi 

en Tuong 



( M) Li em Trinh 

+T h i en Khoi 

-Dai Hao 







+Phuc Duc 

-Qua Tu 

+DÍ a Gi ai 

- Dau Quan 







+Tam Thai 

- Tu 

+Luu Ni en 

-Tang Mon 







+Thanh Long 

- Di a Vong 

+Quan Doi 








+Thi en Duc 















94 


Than 


Mui 

Ngo 


Ty 

24 


[ Tuan 






- [ Tr 

et ] 






<Phuc Duc> 


<Phu 

Ma u > 


<Menh> 



cHuynh De> 


M) Thi en 

Tuonq 


( H) Th 

en Dong 

( H) Tham 

Lang 


( M) Tha 

a m 

( V) Vu Khuc 


( H j Cu 

Mo n 






+Van Khuc 

- Co Than 

+De 

Vuonq 

-Linh Tinh 

+Van Xuong 

- Tr uc Phu 

+Hoa Khoa 

- Ki nh Duong 

+Huu Bat 

- Ki ep Sat 

+Hoa Cai 

- Da La 

+Ta Phu 

- Hoa Ky 


+Luc Si 

- Benh 

+Hong Loan 

- Phuc Binh 

+ H 0 a Quyen 

- Di a Khong 

+Loc Ton 

-Suy 


+T h i en Ma 

- Di eu Khac h 

+Lam Quan 

- Thi en Khong 

+Th 

en Tai 

- Pha Toai 

+Bac Si 



+Thi en Tru 


+Thi eu Du ong 

- Luu Ha 



- Quan Phu 

+ p h 0 n g Cao 









-Thai T u e 






104 




114 

— 



4 





14 





Sự thật Tham Lang đã được sao tẩm chế thành thẳng thắn 
lương thiện, truy lạc hư thân biến mất hết chỉ là bóng dáng cũ xưa 
mà thôi. Thất sát ở Quan, người bạn nâng đỡ mình, trước hung 
hăng bao nhiêu nay gặp cảnh khốn cùng (Sát phùng Suy) cũng 
không nên cơm cháo gì, ở vị trí Thiếu âm ý nghĩa không ngoài sự 
vụng tính. Mệnh ở Trực Phù tuy thua thiệt so với bên ngoài vẫn 
không đáng ngại (Tí khắc Ngọ Thiên di) dầu là võng giá nghênh 
ngang (Tử vi ở Ngọ), sự thật rõ ràng con số (0) không bạch định, 
lẽ phải trái vẫn ở ngõ ngoài. 

Hung sát tinh ngộ chế là cả một công trình ma luyện như 
các bậc thượng tiên luyện tinh đơn cải lão hoàn đồng trường sinh 
bất tử. 

Đành thế, nhưng trường hợp nào biết được là hung sát tinh 
thụ chế ? 

Trong bộ máy tinh vi của lý học luôn luôn có những động cơ 
lồng vào để phá thải và kìm hãm những tình trạng cần phải sửa 
đổi cho thật lỗi lạc hay đập nát sa thải. Đó là Triệt Tuần Thiên Tài 
Hoá Khoa. 


55 



Tuần Triệt ở giữa 2 cung không phải 2 cung đều chịu ảnh 
hưởng như nhau. Theo luật âm dương phải cân nhắc theo tuổi số 
như người dương (dương nam hay dương nữ) ảnh hưởng bên cung 
dương nặng hơn có nghĩa là đến 70%, bên cung âm chỉ còn 30%. 
Trái lại người âm (âm nam, âm nữ) cung âm nặng đòn cân hơn 
cung dương cùng mức độ sai biệt 70 so với 30. Triệt có ý nghĩa 
nặng nề phá nát, Tuần chỉ là ngăn cản, Hoá Khoa có ý thấm 
nhuần gột rửa tự tu cải sửa, còn Thiên Tài cẩn thận hơn, trước khi 
giảm bớt phải đo lường, tức là chậm chạp biến đổi. 

Tất cả hung sát tinh không khác gì cây phụ tử có những rễ 
cái gọi là củ phụ tử chứa chất độc ghê gớm, nhờ các nhà danh y 
khéo sao tẩm trở thành những vị thuốc bổ giá trị sánh đồng hành 
cùng sâm nhung và quế. 

Sau đây là một lá số có đến 3 ác sát tinh thụ chế ở ngay 
Mệnh. Nổi tiếng là học giỏi như thần đồng, thi đậu tú tài hải ngoại 
đầu tiên ở Việt Nam. Tuổi Canh Tí sanh ngày 9 tháng 8 giờ Tỵ, chỉ 
vì là người dương không hợp với Thái âm thủ Mệnh và Thân ở vị 
trí Tang môn nên sự nghiệp không có gì đáng kể, so sánh tài năng 
với những người quyền cao chức trọng đương số vẫn lấn lướt rõ 
ràng, ấy thế mà vẫn ở địa vị khiêm nhường, xem ra vẫn còn may. 


+ 


— 









+ 

<Phu Mau> 


<Phuc Duc> 



<Di en Tr ac h> 


<Quan Loc> 


( H) Li em 

Trinh 


( V) Cu 

Mon 


( D) Thi en 

Tuong 

( M) Thi en 

Dong 

ị H) Tham 

Lang 







( vj Thi en 

Luông 

+Van xùong 

-Linh Tinh 

+Th 

en Khoi 

- Di a Khonq 

+B a t Toa 

- Hoa Ti 

nh 

+Loc Ton 

- Bach Ho 

+Nguyet Duc 

-Dai Hao 

+ Mo c Duc 

- Phuc B 

nn 

+Long Duc 

- Da La 

+Bac Si 

- Hoa Ky 

+T r a n g Sinh 

- Ki ep Sat 

+Th 

en Phuc 

- Thi en 

lu 

+ p h 0 n g Cao 

- Quan Phu 

+Lam Quan 

- Thi en Ri eu 


- Pha Toa i 



- Thi en 

(hoc 

+Quan Doi 


+Thi en Y 



- Tu Phu 



- Tue Pha 

-Ham Thai 




14 


24 




34 


44 


+ [ Tuan 

] 





- [Tr 

et ] 




H 

< Me n h > 


Mu i 



Than 

Da u 


Tu at 

<No Boc> 


( H) Thai 

a m 









— 

( H) That 

Sat 










( D) Vu Khuc 

+Duong 

- Benh Phu 



Ho ten 

Hoc 

qi oi 



+Van Khuc 

-Kinh Duong 

+Hoa Cai 

- Di a Ki e p 



Sanh 

9 Thăng 8 



+Dao Hoa 

- Thi enThuong 

+Hoa Khoa 

-Quan Phu 



Nam 

Canh Ti 



+De Vuong 


+Long Tri 

- Thi en Hình 



Gi 0 

Ty 




+Hoa Quyến 


+Quoc an 

- Thi en La 








+Luc Si 


+T h i en Tai 




Tuoi 

Duong Nam 



+Phuc Duc 






Menh 

Bi ch Thuonq Tho 



+Thi en Duc 






Cuc 

Ki m 

Tu Cuc 



+Thi en Hi 


4 


Ngo 






Ho i 

54 


+ 


- - - - 



a m 

luonq t huan ly 





-1 

cHuynh De> 


Ty 



Menh Si nh Cuc 


TỈ 

<Thi en Di > 


( B) Thi en 

Phu 


Sao 

chu me n h 

Tham Lang 



( H) Thai 

ũuong 




Sao 

chu than 

-Linh Tinh 





+Huu Bat 

- Luu Ha 








+GĨ ai Than 

- Dau Quan 

+Hong Loan 









+Hoa Loc 

-Qua Tu 

+Hỵ Than 









+p h u 0 n g Cac 

- Di eu Khach 

+Thai 









+Thanh Long 

- Suy 

+Thi en Gi ai 










- Di á Vong 

+Thi eu am 

























114 


Thi n 



Mao 

Da n 


Suu 

64 


+ 












-1 

<Phu The> 

<Tha n > 

<Tu 

uc > 



<Tai Bach> 


<Tat ach> 





( D)Tu 

Vi 


( D) Thi en 

Co 






( vj Pha 

Quan 






+T h i en Vi et 

- Co Than 

+ Mo 


- Thi en 

(hong 

+A n Quang 

- Thai Tue 

+ T a Phu 

- Benh 

+DÍ a Gi ai 

-Tang Mo n 

+Th 

eu Duonq 



+T u 0 n g Quan 

- Tu 

+ Luu Ni en 

- Tr uc Phu 

+Phi Li em 

-Tuyết 

+Tau Thu 





+Thai Phu 

- Ti eu Hao 

+T h i en Ma 


+ Du 0 n q Phu 





+Thi en Quan 

- Thi en Su 

+Thi en Quy 










+T h i en Thó 










+T h i en Tru 










104 


94 




84 


74 


+ 


— 









+ 


Hai chữ Canh Tí cũng biết là người có năng lực dư dả thế 
nào, tài cao học rộng hay dẫu oan trái vẫn đeo theo không rời nửa 


56 



bước (Mệnh ở Thìn, tuổi Tí, Thái âm hãm, Thiên Hình, Hoá Kỵ Địa 
Kiếp đắc Tuần). 


PHẨM CHẤT RIÊNG BIỆT GIỮA 
VĂN XƯƠNG VẢ VĂN KHÚC 


Hai cung Thìn Tuất là 2 vị trí xuất phát cho 3 bộ trung tinh 
chính yếu là Long Phượng (biểu tượng cho năm) Tả Hữu (tháng) 
xương Khúc (giờ) theo luật dương thuận âm nghịch mà đi. Trên 
danh nghĩa dương là quân, âm là thần nhưng sự khắc chế của ngũ 
hành thì Tây (Kim) khắc Đông (Mộc) nên Phượng Các, Hữu bật và 
Văn xương cùng phát xuất từ Tây qua Đông đều có tính cách trội 
hơn Long Trì, Tả Phù và văn Khúc. 

Bộ Long Phượng là bộ mặt của Tam HỢp Thái Tuế, nhưng với 
người tuổi âm mới đủ 4 sao Long Phượng Hổ cái là quý cách của 
người được định mệnh giao phó trách nhiệm để làm việc cao cả. 
Người tuổi dương chỉ có 3, nhường Phượng các cho đối phương 
(Tuế Phá) theo tinh thần mã thượng gọi là khen ngợi tư cách và 
bảo đảm cho bản thân những khi dám ra mặt chống chọi (Giải 
thần luôn luôn sát nách với Phượng Các). 

Hữu bật đi từ chỗ tối ra chỗ sáng có ý chí quật cường võ 
dũng tranh đẩu thực lực khác hẳn bạch diện thư sinh Tả Phù chỉ là 
hiền thần trợ tá trung thành. Hai sao thoát thai của Tả Hữu cũng 
cùng tính cách. Tam thai chỉ là danh vị cao đẹp trên chánh nghĩa 
ban thưởng cho người có công lớn như Thái sư, Thái Phó, Thái 
Bảo. Bát toạ sao của quỹ đạo Hữu bật là 8 ngôi chánh yếu như 
Thượng Thơ Tổng Trưởng có thực lực điều khiển một nội các. 

Còn xương Khúc thường được bao gồm là bộ văn học, người 
nào mà Mệnh hay Thân có 1 sao đó đều được dự phần hãnh diện 
giòng dõi nho gia. Nhưng giữa 2 chữ vẫn có một ý nghĩa cách biệt 
cần phải phân tách đâu là giá trị trung thực, văn xương là tên 
một vị học giả được đề tặng là Đế quân về văn học, đủ mọi vẻ 
thông thái thịnh đẹp như ý nghĩa của chữ "xương" Hán tự. Còn 
Khúc là 1 đoạn, văn Khúc là một bản đàn, bài thơ, một vở kịch 
chứa đựng nhiều tình tiết nghệ thuật: tức là cả văn xương bao 
gồm cả Văn Khúc như thầy với trò. 

Trong mỗi lá số nếu là giờ âm thì văn khúc đứng chùm theo 
Văn xương trong thế tam hợp, thầy trò biểu dương lực luỢng. Trái 
lại giờ dương thì văn khúc đứng ở thế nghịch địa không bao giờ 


57 



quên để hai sao phụ thuộc là Thai toạ Phong cáo thay mặt đề cao 
Văn xương lỗi lạc là bậc tam công xứng đáng được phong tặng ấn 
tín một vị nguyên huân (Thai Phụ Phong cáo xuất phát từ văn 
Khúc đến nhập vào tam hợp của văn xương). 

Đến ngay hai sao thuộc quỹ đạo của xương Khúc cũng thấy 
sự khác biệt tính cách: Ân Quang là một phần thưởng vinh dự 
sáng ngời, Thiên Quí là một bảo vật giá trị mà thôi. Tóm lại văn 
xương là bao gồm cả một nền văn học, văn khúc là một khoa mỹ 
thuật 

Cụ Sào Nam là một văn khoa chính phái sanh năm Đinh Mão 
ngày 11 tháng 5 giờ Sửu. Thân cụ nêu cao danh nghĩa với Thiên 
Lương Long Phượng Hổ cái. Bộ âm dương tuy ở trong tình trạng 
đen tối thiết tưởng bộ Tuần Triệt quí giá này vô cùng hữu ích cho 
Thái âm xứng danh phẩm cách, văn xương Hoá Quyền ở Quan, 
Hoá Khoa ở Tài làm gì mà không mão cao áo gấm ở chốn triều 
đình (Thai Phụ Phong cáo ở Thân). Chỉ có một vị trí Tang môn 
(Mệnh) và Thiên Đồng ở Quan cụ xoay hẳn chí hướng để lại ngày 
nay một số tác phẩm quí giá sánh với Thai Phụ Phong Cáo của 
một Thiên Lương xương Khúc đã được nhà đại văn hào Lương 
Khải Siêu hết lời khen ngợi. 


< Me n h > 



<p hu 

Ma u > 



<Phuc Duc> 

<Tha n> 

<Di en Tr ac h> 


( H) Cu 

Mon 



( V) Thi en 

Tuonq 


(D)Thi 

en Luong 


( M) That 

Sat 





( V) Li em Trinh 







+Van Khuc 

-Kinh 

Duonq 

+Huu Bat 



+GÍ ai Than 

- Da La 


+Ta Phu 

- Hoa Tinh 

+Luc Si 

- Co Than 

+Loc Ton 



+Hoa Cai 

- Quan Phu 

+Bat Toa 

- Benh 

+T h i en Ma 

- Hoa Ky 

+An 

Quang 



+Long Tri 

- Quan Phu 

+Nguyet Duc 

- Ki e p Sa t 

+T h i en Y 

- Pha TÓai 

+Bac Si 



+ p h u 0 n g Cac 

- Tu 


+Thi en Quy 

- Phuc Bi nh 

+T h i en Tru 

-Tang 

Mo n 

+ Mo 




+Tha i Phu 



+Thi en Taí 

- Luu Ha 


- Thi en 

Ri eu 

+Tam Thai 







- Tu Phu 


- Tuy et 


+Th 

en Hi 











+Th 

eu am 








6 



116 




106 



96 





h- - - - 











cHuynh De> 



Mu i 



Than 

Da u 


Tu at 

<Quan Loc> 


( V) Tham Lang 










— 

( H) Thi en 

Dong 

+T h a i 

- Thi en 

Kho ng 



Ho ten 

Phan Boi Chau 



+Thi en Vi et 

- Dai Hao 

+T h a n h Long 

- Thi en 

La 



Sanh 

11 

hanq 5 



+Van Xuong 

- Thi en Hu 

+Thi eu Duong 





Nam 

Di nh Maò 



+Hoa Quyen 

- Tue Pha 






Gi 0 

Su u 




+L u u Ni én 

- Suy 






Tuoi 

Am 

Nam 










Menh 

Lo 

rung Hoa 










Cuc 

Ho a 

Luc Cuc 





16 



Ngo 






Ho i 

86 








a m 

















<Phu The> 



Ty 



Menh Cuc Bi nh Hoã 


Ti 

<No Boc> 


( H) Tha 

a m 



Sao chu 

menh 

+Van Khuc 



( M) Vu Khuc 





Sao chu 

than 

Thi 

sn Dong 





+D u 0 n g 

-Thai 

Tue 








+De Vuong 

- Benh Phu 

+Hoa Loc 

- Thi en 

Khoe 








+Long Duc 

- Di a Khong 

+Phong Cao 

- Ti eu 

Ha 0 








+Thi en Tho 

- Thi enThuong 












- Di a Vong 
















26 



Thi n 



Mao 

Da n 


Su u 

76 


-- r - [Tr 

et ] 


h 








[ Tuan] 


<Tu Tuc> 



<T a i 

Bac h> 



<Tat ach> 



<Thi en Di > 


( M) Tu 

Vi 



( D) Thi en 

Co 


( M) Pha 

Quan 


( H) Thai 

Duong 

( M) Thi 

en Phu 











+Quoc án 

- Tr uc 

Phu 

+Hoa Khoa 

-Qua Tu 


+Dao Hoa 

- Dau Quan 

+Thi en Khoi 

-Linh Tinh 

+Thi en Quan 



+Moc Duc 

-Thi en 

li nh 

+Hong Loan 

- Di a Ki 

ep 

+ DÍ a Gi ai 

- Bach Ho 

+T r ang Sinh 



+Tau Thu 

- Di eu Khac h 

+Phi Li em 

- Thi en 

Su 

+Hy Than 


+Tuong Quan 







+Phuc Duc 



+Lam Quan 









+Quan Doi 



+Thi en Phuc 









+Thi en Duc 



+Du 0 n g Phu 









+T h i en Gi a i 





36 



46 




56 



66 





— 












58 



NHỮNG MÀN CẢNH PHÁT SINH 
LIÊM THAM TỴ HỢI 
VẢ LIÊM SÁT SỬU MÙI 


Liêm Tham Tỵ HỢi là hình ngục, Liêm sát Sửu Mùi là chết 
đường. Vậy nguyên nhân nào mà có những trường hợp đó ? 

Nhìn vào địa bàn tử vi phân chia 12 cung âm dương với 14 
chính tinh chiếm đóng vị trí. Riêng bộ Nhật Nguyệt trình bày dễ 
thấy đầy đủ ý nghĩa tư cách chu đáo hơn hết. Thái Dương phải ở 
dương cung và Thái âm phải ở âm cung, dù rằng lạc hãm vẫn 
xứng đáng phẩm hạnh một ngày sẽ sáng tỏ. Nếu chỉ chú ý vào vị 
trí sáng ngời mà không kết hợp lý âm dương chỉ là a tòng nhất 
thời không chánh đáng. 

Đứng bên Nhật Nguyệt có Đồng Lương cơ cự toàn bộ trình 
bày lý thuyết đạo học. Đối diện bên phía thực hành phải kể sát 
Phá Liêm Tham có Tử Phủ Vũ Tướng cùng phái lưỡng nghi, vậy 
không bao giờ có sự pha trộn lẫn lộn như Vũ Khúc đứng với Thiên 
đồng hay Phá Quân ngồi cạnh cự môn. 

Nói đến Liêm Tham hay Liêm sát là nói chung đến 8 sao bên 
phía thực hành có kết quả rất mau cụ thể dẫn đến cũng có thể nói 
là luật nhân quả bù trừ. 

Sát Phá Liêm Tham với Tử Phủ Vũ Tướng cùng với một phái 
thì Liêm Tham và Liêm sát đều có nguyên cơ do Tử Phủ Vũ Tướng 
khiến nên. Bộ Tử Phủ được đặt lên cao như những gì thái thường 
chính đáng. Bộ Sát Phá Liêm Tham chỉ phụ thuộc với công việc 
thực thi xẩy dẩp. 

Sự xắp xếp trên 12 cung địa bàn thấy những bộ sao đóng ở 
dương cung có đủ bề thế tốt đẹp có ảnh hưởng tươi thắm, trái lại 
ở âm cung thấy nhiều sự hung hãn mất thể thống trật tự. vì thế 
Liêm Tham hay Liêm sát cho đến Liêm Phá, Vũ Phá hay Vũ sát 
tức là toàn bộ sát Phá Liêm Tham ở âm cung hầu đóng vai trò 
khuấy nước chọc trời coi như công việc hàng ngày phải làm. 

Liêm Tham Tỵ HỢi vì đâu mà phát sinh ra ? 

Có phải vì Tử Phá (bất trung bất hiếu) nguồn gốc do Vũ sát 
là ương nghạnh hung bạo tham lam vị kỷ, có nghĩa là tư cách vị 
kỷ hung bạo dẫn đến hành động phản bội sẽ hái kết quả nhà tù 
(tam hợp Vũ sát Tử Phá và Liêm Tham). 


59 



Liêm Sát Sửu Mùi (chết đường) là kết quả của Tử Tham 
(hiếp đáp ép bức người lành) bởi tư cách Vũ Phá (gian ác liều lĩnh 
ức hiếp người lành sẽ phải chạy trốn chết đường). 

Hai thế đứng này đầu giay giật mối do Vu Khúc hãm Tham 
lang vị kỷ đứng với Thất sát nông nổi, Phá quân liều lĩnh làm gì 
mà không tù đầy chết đường. 

Trên đây tất cả diễn cảnh của âm cung. Đối với người dương 
mệnh hẳn ở vị trí Thiếu Dương hay Thiếu âm, người quá tự hào, 
kẻ bị nhiều thua thiệt, tức nước thành bể bờ khiến xui tình trạng. 
Con người âm mệnh vì một mối ưu tư gì riêng biệt Tuế Phá lộng 
hành trái với lẽ phải đành chịu chung số phận. Riêng người Thái 
tuế ý thức được cuộc sống tuỳ theo hoàn cảnh hành động tuy có 
nặng tay, nhưng không ngoài ý nghĩa lợi ích chung mà phải gánh 
vác, dầu rằng cũng có phần vị kỷ. 

Tào Mạnh Đức (Tào Tháo) sanh năm ất Mùi ngay 6 tháng 12 
giờ Tuất ở cuối đời Hán. 


+ 



— 









+ 

<Phuc Duc> 



<Di en Tr ac h > 


<Quan Loc> 



<No Boc> 






( D) Thi en Co 


( D ) Tu Vi 











(V) Pha Quan 





+Lam Quan 

- Ph uc 

Bi nh 

+ Bat Toa • Tr uc Phu 

+Hoa cài - Benh 

Phu 

+Thi en Vi et 

- Co Than 

+T h i en Ma 

- Di eu 

Kh ac h 

+ DÍ 

Gi ai - Dai Hao 

+Hoa Khoa -Thai 

Tue 

+Hong Loan 

- Ki ep Sat 




+Hoa Loc -Dau Quan 

+Moc Duc 



+Hy Than 

- Thi en Hĩnh 




+ Luu Ni en 


+Thi en Gi a i 



+Tam Thai 

-Thi en Khong 




+Quan Doi 





+T h i en Phuc 

- Thi enThuong 




+Th 

en Tho 





+Thi eu Duong 





+Th 

en Tru 





+Tr ang Sinh 











+Du 0 n g Phu 


105 



95 



85 



75 


+ [ Tuan 

] 





- [Tr 

et ] - 





H 

<Phu Mau> 



Hoi 


Tỉ 

Su u 


Da n 

<Thi en Di > 


( V) Thai 

Duong 









— 

( B) Thi en 

Phu 

+An Quang 

- Da La 



Ho ten 

Tao 

Thao 



+Duong 

- Di a Ki ep 

+De Vuong 

- Qua Tu 


Sanh 

6 Thang 12 



+Phi Li em 

-Tang Mon 

+Phuc Duc 

•Quan 

Phu 


Nam 

at 

4u i 





+Tha i Phu 

- Thi en 

La 


Gi 0 

Tuat 





+Thi en Duc 











+Thi en Quan 




Tuoi 

Am 

'lam 









Menh 

Sa 

rung Kim 









Cuc 

Tho 

Ngu Cuc 





115 



Tu at 





Ma 0 

65 


+ 






a m 

luong t huan ly 





-1 

< Me n h > 



Da u 


Cuc 

Si níí Menh 


Thin 

<Tat ach> 


( H) That 

Sat 



Sao chu menh 

Vu 

(huc 



( M) Thai 

a m 

( D) Vu Khuc 



Sao chu than 

Thi 

sn Tuong 





+Ta Phu 

■ Ba c h 

Ho 







+Tha i 

- Hoa Ky 

+Loc Ton 

- Suy 








+Thi en Quy 

- Luu Ha 

+Bac Si 









+Thi eu am 

- Thi en Su 

+GÍ a i Than 









+Tau Thu 

- DI a Vong 

+Phuong Cac 









+T h i en Tai 
















5 



Than 


Mui 

Ngo 


T» 

55 


+ 












H 

cHuynh De> 



<Phu 

The > 


<T u Tuc > 



<Tai Bach> 

<Than> 

( M) Th i en 

Dong 



( D) Thi en Tuong 


( V) Cu Mon 



( H) Li em 

Trinh 

( V) Thi en 

Luong 








( H ) Tham 

Lang 

+Van Khuc 

■ Ki ng 

Duong 

+Thanh Long -Linh T 

nh 

+Thi en Khoi - Thi en 


ti eu 

+Huu Bat 

- Hoa Tinh 

+Hoa Quyen 

■ B e n n 



■ Di a Khong 

+v a n Xuonq - Ti eu 

Hao 

+Long Tri 

-Quan Phu 

+Long Duc 




■ Pha Toai 

+Dao Hoa -Tu Phu 


+Quoc an 

-Thi en Khoe 

+Luc Si 




■ Thi en 

lu 

+ Mo 



+Tuong Quan 

- Tuyet 

+T h i en Hi 




-Tu 


+Nguyet Duc 









- Tue Pha 

+Pnong Cao 











+T h i en Y 





15 



25 



3 5 



45 


+ 



— 









+ 


Người Bạch Hổ Vũ sát là tất cả cái gì cứng rắn (Kim mệnh, 
Vũ Khúc Thất sát, Bạch Hổ đều là Kim). Hỏi rằng có thể nào ngăn 
cản được người này trước cuộc rối rắm mất trật tự của xã hội. ông 
không hạ bệ Hiến Đế, cứ địa vị Thừa Tướng thừa hành làm việc. 
Đâu có phải là bất trung hiếu (cung quan Tử Phá bị triệt). Thật rõ 
ràng hai chữ Trung Kiên, vì thế Liêm Tham ở HỢi đâu có tơ hào 
đến ông. Liêm Trinh ở đây bị giảm sút bởi Kim Mệnh phụ giúp cho 


60 



Tham Lang (Thuỷ) ở HỢi (Thuỷ). Nếu Liêm Tham ở Tỵ cần phải 
thêm Hoá kỵ (Thuỷ) giữ thế thăng bằng cán cân không nghiêng 
lệch sẽ thành vô sự. 

Tại sao không nói đến Liêm Tham ở Dần Thân ? 

Liêm Tham nơi đây dương cung đắc địa. Liêm Tham không 
còn đắc địa với nhau. Liêm Trinh đứng trong hàng ngũ của Tử Phủ 
Vũ Tướng mà Tham Lang nhập phe phái với Thất sát Phá quân. 
Hai bên đứng đối diện nhau. 

Đây là trường hợp được đề cao là Đế xuất binh chinh phạt 
Phá Quân, vì thế Phá Quân bị đeo tiếng bất nhân phản trắc. 

Sự thật còn nhiều uẩn khúc. Nếu là tuổi Dần Ngọ Tuất mà 
Mệnh Phá Quân ở Tuất. Nơi đây Phá quân dành được chính nghĩa 
(Thái Tuế) thì Tử Tướng kia chắc chắn đã phạm lỗi gì (Tuế Phá) 
nên Phá Quân mới ra mặt chống đối. Tiếng bất nhân chỉ bị gán 
đặt, sự thật khác hẳn xa vời. 

Còn trường hợp Liêm Tham Tỵ HỢi, Liêm Sát Sửu Mùi đóng ở 
nhược cung (Phụ, Tử, Nô, Điền) ... dương nhân hẳn là cơ Nguyệt 
Đồng Lương đóng ở dương cung, đâu có gì là ác hại. Nhưng nếu 
có Hình Riêu Không Kiếp nằm trong đại hạn Liêm Tham, cũng dễ 
bị tù tội cuốn theo. Đó là nghiệp quả chung đương số phải gánh 
chịu. 

Tất cả những màn cảnh hỉ nộ ái ố tốt đẹp hay xấu xa đều do 
định mệnh dự phác xếp đặt. Thực hiện được hay không còn nhờ 
một yếu tố quan trọng là THÂN hành động. Tài Thọ có thể quyết 
định xoay hẳn ngược chiều sóng gió. 

Táo Thừa Tướng đem được chữ Thọ (nhân hậu) đến cung 
Điền (sự nghiệp) mặc dầu đã nạp sẵn Triệt (30%). vì thế chữ Tài 
mới đủ khả năng giảm thiểu ách với Thái âm ngộ Kỵ và Liêm 
Tham (Thân) ở HỢi. 

Có phải đức năng thắng số là ở đây ? 


BỞI ĐÂU BẠCH HỔ ĐƯỜNG PHÙ 
TRỞ NÊN ÁC HẠI ? 


Biết rằng Bạch Hổ là 1 vị trí trong tam hợp Thái tuế có tính 
cách cương quyết với bất cứ giá nào làm việc để đạt tới mục đích, 
dầu rằng có ý nghĩa vị tha, nhưng cũng không ngoài thoả mãn 
dục vọng. 


61 



Đường Phù là ngôi nhà nổi lênh đênh trên mặt nước không 
nơi cẫn cứ, một ngày tan rã chìm đắm lúc nào không biết. Một 
đường lối chứng minh kín đáo sự thọ hưởng Lộc tồn: chính đáng 
có Quốc ấn mà phiếm hư là Đường Phù. 

Quốc ấn luôn luôn trong tam hợp Lộc tồn thuận theo chiếu 
xuôi, trái lại Đường Phù đi theo chiều nghịch và ngồi ở vị trí 
nghịch lý âm dương nơi xuất phát. 

Bạch hổ, Đường Phù liên lạc với nhau chỉ có ở 6 tuổi Bính 
Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí tức là cảnh trí Lộc tồn nghịch lý âm dương 
không thuận cách thọ hưởng mỹ mãn. Bốn tuổi Giáp Ât Canh Tân 
không bao giờ diễn tả Bạch Hổ Đường Phù dầu là người Tuế Phá 
Tang môn Điếu khách. 

Vậy Bạch Hổ Đường Phù có ý nghĩa với người Thái Tuế chẳng 
may ở 6 tuổi có hàng can Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí, không nên 
quá tự hào coi thọ hưởng Lộc tồn như thù lao xứng đáng với công 
khó nhọc mình đã tần tuy xây đắp cho xã hội. Thời gian gặp Lộc 
hay Mệnh có Lộc tồn phải có thời gian gặp Bạch Hổ Đường Phù sẽ 
diễn biến cảnh nhà tan nghiệp đổ gần đất xa trời. 

Đường xuôi thuận lý phải là Bạch Hổ, Quốc ấn với Tướng 
Quân là bộ ba đanh thép như giấy tờ chứng minh hợp pháp cho 
người đủ tư cách làm chủ đứng đắn lâu dài bền chặt. Trái lại 
Đường Phù luôn ở trong tam hợp với Song Hao và Kình Đà là thế 
mỏng manh bế tắc nuốt khó trôi mà nhả ra vướng nghẹn. 

Người Thái Tuế, trường hợp Bạch Hổ Đường Phù trong tam 
hợp đáo hạn Thái Tuế dễ trút hơi thở cuối cùng với uy danh tiếng 


lớn đươc ghi 

ma 

hâu như 2 tuổi 

; 





+ 



— 








+ 

< Me n h > 



<p hu 

Ma u > 

<Phuc Duc> 

<Tha n> 

<Di en Tr ac h> 


( H) Cu 

Mon 



(V) Thi en Tuong 

(D)Thi 

en Luong 


( M) That 

Sat 





V Li em Trinh 






+Van Khuc 

■ Ki nq 

Duonq 

+Huu Bat 

+GÌ ai Than 

- Da La 


+Ta Phu 

- Hoa Tinh 

+Luc Si 

- Co Than 

+Loc Ton 

+Hoa Cai 

- Quan Phu 

+Bat Toa 

- Benh 

+Thi en Ma 

- Hoa Ky 

+An 

Quang 

+Long Tri 

- Quan Phu 

+Nguyet Duc 

- Ki e p Sa t 

+T h i en Y 

■ Pha TÓai 

+Bac Si 

+Phuống Cac 

-Tu 


+Tni en Quy 

- Phuc Bi nh 

+T h i en Tru 

- Tang 

Mo n 

+ Mo 


+Thai Phu 



+T h i e n Tai 

- Luu Ha 


- Thi en 

Ri eu 

+Tam Thai 





- Tu Phu 


- Tuy et 


+Th 

en Hi 









+Th 

eu am 






6 



116 


106 



96 


+ 



- - - - 








H 

cHuynh De> 



Mu i 

Than 

Da u 


Tu at 

<Quan Loc> 


( V) Tham Lang 








+- - - - 

( H) Thi en 

Dong 

+Thai 

■ Thi en 

Khong 


Ho ten: dinh mao 



+Thi en Vi et 

- Dai Hao 

+Thanh Long 

- Thi en 

La 


Sanh : 11 

hang 5 



+Van Xuong 

- Thi en Hu 

+T h i eu Duong 




Nam : Di nh Maò 



+Hoa Quyen 

- Tue Pha 





Gio : Su u 




+Luu Ni én 

- Suy 





Tuo i : Am 

'lam 









Menh : Lo 

rung Hoa 





16 



Ngo 

Cuc : Hoa 

Luc Cuc 


Ho i 

86 


+ 



.... 

a m 

luonq t huan ly 





-1 

<Phu The> 



Ty 

Menh Cuc Bi nh Hoá 


TỈ 

<No Boc> 

1 

( H) Tha 

a m 



Sao chu menh : +Van Khuc 



( M) Vu Khuc 





Sao chu t han : Thi 

an Dong 





+Du ong 

-Thai 

Tue 






+De Vuong 

- Benh Phu 

+Hoa Loc 

- Thi en 

Khoe 






+Long Duc 

- Di a Khong 

+p h 0 n g Cao 

- Ti eu 

Ha 0 






+Thi en Tho 

- Thi enThuong 










- Di a Vong 














26 



Thi n 

Mao 

Da n 


Su u 

76 


+-- r [Tr 

et ] 


— 






[ Tuan] 

H 

<Tu Tuc> 



<T a i 

Bac h> 

<Tat ach> 



<Thi en Di > 


( M) Tu 

Vi 



( D) Thi en Co 

( M) Pha 

Quan 


( H) Thai 

Duong 

( M) Thi 

en Phu 









+Quoc an 

- Tr uc 

Phu 

+Hoa Khoa -Qua Tu 

+Dao Hoa 

- Dau Quan 

+Thi en Khoi 

-Linh Tinh 

+Thi en Quan 



+Moc Duc - Thi en Hi nh 

+Hong Loan 

- Di a Ki 

ep 

+ DÍ a Gi ai 

- Bac h Ho 

+Tr a ng Sinh 



+T a u Thu -DieuKhach 

+Phi Li em 

- Thi en 

Su 

+Hy Than 


+Tuong Quan 





+Phuc Duc 



+ Lam Quan 







+Quan Doi 



+Thien Phuc 







+Thi en Duc 



+Duong Phu 







+Thi en Gi a i 





36 



46 


56 



66 


+ 



— 








+ 


62 



+ 



— 










+ 

<No Boc> 



<Thi 

en Di > 

<Than > 

<Tat ach> 




<Tai Bach> 


( H) Cu 

Mo n 



( V) T h i en 

Tuong 

( D) Thi en 

Luong 



{ M) Tha t 

Sat 





( V) Li em Trinh 







+T h i en Vi et 

■ Benh 


+ Hy 

Than 

-Tu 

+Hong Loan 

- Benh 

Phu 

+Thi en Y 

- Dai Hao 

+ p h i Li em 

■ Ki e p 

Sat 

+Thien Phuc 

- Di eu Khac h 

+Hoa Loc 

- Tr uc 

Phu 

+T h i en Tai 

- Di a Ki ep 

+Phuc Duc 

- Thi ẻnThuong 




+ Mo 

- Qua Tu 



- Thai Tue 

+Thi en Duc 






+Quoc an 

- Thi en 

Su 


- Thi en Ri eu 












- Tuyet 

53 



63 



73 




83 


+ 














H 

<Quan Loc> 



Mao 


Thi n 

Ty 



Ngo 

<T u Tuc> 


( V) Tham Lang 






+ - - 



+- - - - 

( H) Thi en 

Dong 

+H 0 a Cai 

- Bac h 

Ho 



Ho ten: Nham Than 




+Dao Hoa 

- Pha Toai 

+Tau Thu 

- Thi en 

Hi nh 



Sanh : 3 Thang 8 




+ Luu Ni en 

- Phuc Binh 

+Duong Phu 

- Suy 




Nam : Nham Than 




+Thai 

- Thi en Khong 


- Thi en 

L a 



Gio : Da u 





+Thi eu Duong 












+Thi en Tru 







Tuoi : Duong Nam 











Menh : Ki em Phong Ki m 











Cuc : Moc 

Tam Cũc 






43 



Da n 






Mu ỉ 

93 


+ 



— 


a m 

luonq t huan ly 






+ 

<Di en Tr ach> 



Su u 


Menh Khăc Cuc 



Than 

<Phu Tho 

1 

( H) Thai am 



Sao chu 

menh : L i e m Trinh 




( M) Vu Khuc 





Sao chu 

than : Thi 

en Luong 






+T h i en Khoi 










+Duong 

- Da La 

+Huu Bat 










+Thi en Quan 

- Dau Quan 

+De Vuong 











- Hoa ky 

+Long Duc 











-Quan Phu 

+T h a 1 Phu 











-Tang Mon 

+Thi en Gi ai 











- Thi en Khoe 

+T u 0 n g Quan 











- Di a Vong 
















33 



TỈ 


Hoi 

Tuat 



Da u 

103 


+-- :: [Tr 

i et ] 











[ Tuan] 

+ 

<Phuc Duc> 



<Phu 

Ma u > 


<Menh> 




<Huynh De> 


( M) Tu 

Vi 



( D) Thi en 

Co 

( M) Pha Quan 



( H)Thai 

Duong 

( M) Thi 

en Phu 











+An Quàng 

- Di a Khong 

+Van Xuong 

-Linh Tinh 

+Long Tri 

- Ki nh 

Duong 

+Ta Phu 

- Hoa Tinh 

+DÍ a Gi ai 

■ Thi en 

Hu 

+Van Khuc 

-Tu Phu 

+Luc Si 

- Quan 

Phu 

+Loc Ton 

- Co Than 

+GÍ a i Than 

- Ti eu 

Ha 0 

+Bat Toa 


+Moc Duc 




+Bac Si 

- Luu Ha 

+Hoa Quyen 

- Tue Pha 

+Nguyet Duc 


+Thi en Quy 




+Hoa Khoa 


+Lam Quán 



+Quan Doi 






H-Phong Cao 


+Phuong Cac 



+Tam Thai 






+Thi eu am 


+Thi en Ma 



+Thanh Long 






+Trang Sinh 


+T h i en Tho 



+Thi en Hi 








23 



13 



3 




113 


+ 



— 










+ 


a) Đinh Mão ngày 11 tháng 5 giờ Sửu (thọ ngoài 70) 

b) Nhâm Thân sanh ngày 3 tháng 8 giờ Dậu (thọ ngoài 50) 


+ 


— 










+ 

<Huynh De> 


<Menh> 


<Phu Mau> 




<Phuc Duc> 


( H) Cu 

Mon 


( V) Thi en 

Tuong 

( D) Thi en 

Luong 



( M) Tha t 

Sat 




( V) Li em Trinh 







+Thi en Vi et 

- Ki ep Sat 

+Van Xuong 

-Hoa Tinh 

H-Duong 

- Benh 

Phu 

+Van Khuc 

- Bac h Ho 

+Nguyet Duc 

- Pha Toa i 

+An 

Quang 

-Linh Tinh 

+Hoa Loc 

- Di a 

(hong 

+Thi en Quy 

-Dai Hao 

+Phi Li em 

- Thi en Hình 

+ Hy 

Than 

- Thi en Hu 

+Long Duc 




+Tr ang Sinh 

- Dau Quan 


- Tu Phu 

+Phong Cao 

-Thi en Khoe 

+Quoc an 







- Tuyet 

+Thai 

- Tue Pha 









+Thi en Phuc 










+Thi en Tai 








112 


2 



12 




22 


+ 













H 

<Phu The> 


Mu i 


Than| Dau 



Tuat 

<Di en Tr ach> 


( V) Tham Lang 









+- - - - 

( H) Thi en 

Dong 

+Hoa Cai 

-Quan Phu 



Ho ten: nham t i 




+Dao Hoa 

- Phuc Binh 

+Long Tri 

-Thi en La 



Sanh : 2 Thang 9 




+ Luu Ni en 

- Thi en Ri eu 

+Mo 




Nam : Nham Ti 




+Moc Duc 


+Thi en Gi ai 




Gio : Thi 





H-Phuc Duc 


+Tau Thu 









+Thi en Duc 


+Du 0 n g Phu 




Tuoi : Duong Nam 




+Thi en Hi 






Menh : Tang Do Moc 




+Thi en Y 






Cuc : Thuy Nhi Cuc 




+T h i en Tru 


102 


Ngo 






Ho i 

32 


+ 


- - - - 


a m 

luông t huan ly 






H 

<Tu Tuc> 


Ty 


Cuc 

Si nn Menh 



Ti 

<Quan Loc> 

1 

( H) Tha 

i a m 


Sao chu 

menh : Tham Lang 




( M) Vu Khuc 




Sao chu 

than : -Li 

h Ti nh 






+T h i en Khoi 

- Di a Ki ep 








+GÍ ai Than 

- Da La 

+Hong Loan 

-Tu 








H-Phuong Cac 

- Hoa Ky 

+DÍ a Gi ai 









+Quan Doi 

- Qua Tu 

+Thi eu am 









+T h a i Phu 

-Quan Phu 

+Tuong Quan 









+Thi en Quan 

- Di eu Khach 











- Di a Vong 















92 


Thi n 


Mao 

Da n 



Su u 

42 


+ [ Tuan] 

-[Tri et ] 

— 










+ 

<Tai Bach> 

<Tha n > 

<T at 

ach> 


<Thi en Di > 




<No Boc> 


( M) Tu 

Vi 


( D) Thi en 

Co 

( M) Pha Quan 



( H) Thai 

Duong 

( M) Thi 

en Phu 










+Huu Bat 

- Benh 

+Bat Toa 

-Thi en Khong 

+Ta Phu 

- Ki nh 

Duong 

+Loc Ton 

- Tr uc Phu 

+Hoa Quyen 

- Co Than 

+Tam Thai 

- Thi en Su 

+De Vuong 

- Thai 

Tue 

+Bac Si 

- Luu Ha 

+Thi en Ma 

-Tang Mo n 

+Thanh Long 

-Suy 

+Hoa Khoa 




+ Lam Quan 

- Thi enThuong 

+T h i en Tho 

- Ti e u Hao 

+Thi eu Du 0 n q 


+Luc Si 






82 


72 



62 




52 


+ 


— 










+ 


Hai tuổi này tuy Mệnh Thân khác nhau, nhưng cùng một 
hoàn cảnh : người hỏng Mệnh được Thân (Đinh Mão) người được 
Mệnh lại hỏng Thân (Nhâm Thân). Cả 2 đều ý thức được cuộc 
sống đời mình (vị trí Quan Phù) nên phải hành động thế nào cho 


63 



khỏi thiếu bổn phận, đều trở về cõi đất trong cuối hạn đắc thiên 
thời có Bạch Hổ Đường Phù để ghi tên muôn thuở. 

Tuổi thứ 3 sinh năm Nhâm Tí ngày 2 tháng 9 giờ Thìn với 
Liêm Tướng thủ mệnh ở Ngọ và Tử Phủ (Thân) ở Dần bị cả Tuần 
lẫn Triệt. Hai chữ Tài Thọ tự tạo nên một Ngô Thời Nhiệm, nơi qui 
tụ tất cả cái gì liêm chí khẳng khái mà không mẩy ai hiểu rõ lòng, 
vị trí Tuế Phá (Mệnh) và Tang môn (Thân) vì cô Quả Quan Phúc 
dẫn dắt cuộc đời trải qua bao sóng gió (3 đại vận 32-41, 42-51, 
52-61) vượt qua 2 chữ THỌ (50 và 60) đành khoanh tay trước 
một thiên thời đắc cách (Thẳi Tuế) với Phá Quân Kình Dương ở Tí 
liên hiệp Bạch Hổ Đường Phù tam hợp, được cô Thần mời rước 
năm Thìn làm linh thần thọ đắc xa xăm tiếng dội. 


NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ 
CỦA LỤC BẠI TINH 


Trong Tử vi có 6 sao bị liệt danh là bại tinh phá hỏng mọi 
sinh hoạt: Song Hao, Tang Bạch, Khốc Hư. 

Hai chữ Song Hao (Đại Tiểu Hao) cũng đủ nghĩa lắm rồi. Tử 
Phủ ngộ Hao thì danh dự tiền tài phải sút kém. Trường hợp với 
Sát Phá Tham thấy nhiều dị biệt: 

a) Thất sát gặp Hao là tang thương chực sẵn ngay bên. 

b) Phá Quân gặp Hao thì tài sản sẵn sàng khánh kiệt. 

c) Tham Lang gặp Hao lại là cảnh sung túc của người kín 

đáo. 

Riêng đối với bộ cự cơ ở tứ chính (Tí Ngọ Mão Dậu) Song 
Hao thành một bộ phận rất quan trọng: 

a) Cơ gặp Hao, mưu tính mọi sự được thông đạt dễ dàng, 
b/ Cự rất cần Hao để có gì mài dũa trở thành quí giá (ám 
tinh Thạch trung ẩn ngọc). 

Tang Bạch hai chữ đứng với nhau, tưởng có phần nào lạm ý. 
Tang môn là tư thế lo âu bất đắc ý. còn Bạch hổ là một thành 
phần trong tam hợp Thái Tuế có thành ý xây dựng bằng tất cả 
khả năng hầu mong thành công. Chỉ trừ trường hợp Bạch Hổ gặp 
Đường Phù, mãn nguyện cho ai trở nên thần linh ghi danh hậu 
thế, nhưng nội tâm vẫn chưa cho phép mãn nguyện. 


64 



Khốc Hư đọc lên như 2 tiếng thét kêu thảm thiết, nhưng mỗi 
sao có một đường hướng riêng nên tuy bắt đầu cùng một gốc ở 
Ngọ mà đi, mỗi sao có một cá tính riêng. 

Khốc thuộc âm đi nghịch. Hư thuộc dương đi xuôi. 

Nhận thấy riêng Hư không bao giờ gặp Thái Tuế mà thường 
trực có Tuế Phá, thành chữ Phá Hư trùng điệu hoà nhịp. Tưởng 
không còn lý do gì đắc ý, luôn luôn trong cảnh bất mãn. 

Khốc theo đường nghịch hướng, trên khắp cung dương đều 
có đôi bạn Thiên Mã Điếu khách được ghi là ngựa có nhạc khua 
tức là hãnh diện với đời. sự thật có phải thê' không ? 

Thưa rằng còn nhiều chi tiết phải phân tích cho hợp lý tốt 
xấu. Nếu chỉ có Mã Khốc Khách tức là luôn luôn trong thế bất mãn 
(Tuế Phá, Tang môn, Điếu khách) lại cho là hãnh diện, thật không 
hợp lý. Chắc chắn phải thiếu một thành phần quan trọng mà bỏ 
sót. Đây là Lộc Tồn, Lộc Mã Khốc Khách, ngựa được no béo mới 
chạy có nhịp khá vang dội. 

Trường hợp ngoại lệ này chỉ có 2 tuổi Giáp và Canh mới có, 
mà phải là Giáp Thân Tí Thìn và Canh Dần Ngọ Tuất. Ngoài ra 
không một tuổi nào đắc Lộc Mã Khốc Khách. Trái hẳn với người 
Thái Tuế tuổi Giáp phải là Dần Ngọ Tuất mà Canh thì phải Thân Tí 
Thìn, vì Mã chỉ đứng trong hàng ngũ đối lập. Phần ngoại lệ này 
ban phát cho người đầy nghị lực, nhiều hay ít tuỳ theo mức độ 
như sau: 

1) Canh Tuất 

2) Giáp Thìn 

3) Giáp Tí 

4) Giáp Thân và Canh Ngọ 

5) Canh Dần (nhiều nhất là Canh Tuất, tối thiểu là Canh 

Dần). 

Trên các âm cung Thiên Khốc thường trực trong tam hợp 
Thái Tuế, vì thế 4 chính cung Tí Ngọ Mão Dậu được liệt vào chỗ 
đắc địa (2 dương cung Khốc Hư đứng chụm thành nhiều tiếng 
dội, 2 âm cung Khốc sát nách Thái Tuế). 

Quân sư Khổng Minh sanh năm Tân Dậu ngày 10 tháng 4 
giờ Tuất, Tả Hữu Điếu khách nhập Mệnh được Thái Âm HỢi chiếu 
lên. Đây là tư cách một thầy đời hữu công vô lao, phù hợp với 
Thái Dương ở Mão thủ THÂN bị lôi cuốn vào một thế hệ không sao 
giữ nổi chánh nghĩa mặc dầu cố hết công trình xây dựng (Mộc 
mệnh sinh xuất cho Thái Dương, nghịch lý âm dương) Mệnh Thân 
Quyền Phá Hư đối diện Thiên Di Thái Tuế Thiên Khốc, rõ ràng 
mình ở thế xuống dốc mà kẻ đối nghịch được chính nghĩa dội vang 
hoà hợp ở thế Kim khắc Mộc, rốt cuộc họ thắng. 


65 



+ 


— 











+ 

<Phu The> 


cHuynh De> 



<Menh> 




<Phu Mau> 

1 

( V) Thi 

en Co 


( M) T u Vi 







( H) Pha Quan 

+Luu Ni en 

- Hoa Tinh 

+Thi en Khoi 

Ti eu 

Hao 

+H u u Bat 

- Qua 

Tu 


+An Quang 

- Da La 

+Quoc an 

■ Ba c h Ho 

+ Du 0 n g 



+Ta Phu 

- Di eu 

Khac h 

+Luc Si 

- Tr uc Phu 

+Thi en Phuc 

- Pha Toai 

+Dao Hoa 



+Tha i 





- Tuyet 

+Tr ang Sinh 


+Hong Loan 



+Thanh Long 






+Tuong Quan 


+Phuc Duc 











+Thi en Duc 











+Thi en Quy 











+T h i en Tr u 









24 


14 




4 




114 


+-- r [Tr 

i et ] 

(■---- 











+ 

<Tu Tuc> 


Mu i 



Tha n 1 Da u 



Tuat 

<Phuc Duc> 


(H)That Sat 










+- - - - 



+Long Duc 

- Dau Quan 



Ho ten: Khong Mi nh 




+Loc Ton 

- Di a Ki e p 

+Moc Duc 

• Thi en Ri eu 



Sanh 

: 10 

hang 4 




+Bac Si 

-Thai Tue 

+Tam Thai 

- Luu Ha 



Nam 

: Tan 

Da u 




+ Mo 

-Thi en Khoe 

+Tha i Phu 

• Thi en La 



Gi 0 

: Tuat 




+T h i en Quan 


+T h i en Y 












+Tau Thu 




T uo i 

: Am 

'lam 






+T h i en Tai 




Menh 

: Thach Luu Moc 










Cuc 

: Ki m 

Tu Cuc 






34 


Ngo 







Ho i 

104 


+ 


— 



a m 

luong t huan ly 






+ 

<Tai Bach> 

<Tha n > 

Ty 



Cuc 

Khac Menh 



TỈ 

<Di en Tr ac h> 


( V) Tha 

i Duong 


Sao chu 

menh 

: +Van Khuc 




( V) Thi en 

p h u 

( V) Thi 

en Luong 


Sao chu 

than 

: Thi 

en Dong 




( M) Li em 

Trinh 

+Hoa Quyên 

-Thi en Hu 









+Bat Toa 

-Kinh Duong 

+Phi Li ém 

- Tue Pha 









+DÍ a Giai 

-Quan Phu 

+Quan Doi 










+Thi eu Duong 

- Thi en Khong 












- Di a Vong 
















44 


Thi n 



Mao 

Da n 



Su u 

94 


+ 


— 



— [Tuân] 






+ 

<Tat ach> 


<Thi 

en Di > 



<No Boc> 




<Quan Loc> 


( M) Thi 

en Tuong 


( H) Thi en 

Dong 


( H) Tham Lang 



( M) Thai 

a m 

( V) Vu 

Khuc 


( H j Cu Mon 









+Thi en VÍ et 

■ Ki ep Sat 

+ De 

Vuông 

-Linh 

Ti nh 

+Van Xuong 

- Da i 

Hao 

+Thi en Gi ai 

- Benh 

+Van Khuc 

- Tu Phu 

+Gi 

ai Than 

- Benh 

Phu 

+ p h 0 n g Cao 

- Hoa 

Ky 


+Thi en Ma 

- Co Than 

+Hoa Khoa 

- Thi en Su 

+Hoa Cai 

Di a 

(hong 

+T h i en Hi 

- Thi en 

li nh 


- Phuc Bi nh 

+Hy Than 


+Hoa Loc 

-Quan 

Phu 

+Thi en Tho 

- Thi enThuong 


-Tang Mon 

+Lam Quan 


+Long Tri 



+T h i eu am 

- Suy 





+ N g u y e t Duc 


+Phuống Cac 









+Duong Phu 












54 


64 




74 




84 


+ 


h 











H 

+ 


(. 











H 

<Tai Bach> 


<Tu 

uc > 



<Phu The> 




cHuynh De> 


( D) Thi 

en Tuong 


( M) Thi en 

.uong 


( D) That 

Sat 











( D) Li em 

Trinh 





+DÍ a Gi ai 

- Da La 

+Loc Ton 



+Van xùong 

-Linh 

Ti nh 

+Thanh Long 

- Tr uc Phu 

+Phong Cao 

- Bac h Ho 

+Bac Si 

Hoa 

ri nh 

+Van Khuc 

-Kinh 

Duong 

+Tr a ng Si nn 

- Di a Khong 

+T h i en Tru 

- Pha Toai 

+Dao Hoa 



+Du 0 n g 

- Qua 

Tu 



- Luu Ha 


-Quan Phu 

+Hong Loan 



+Luc Si 

- Thi en 

linh 




- T u y e t 

+Phuc Duc 




- Di eu 

Khach 





+Thai 











+Thi en Duc 











+Thi en Gi a i 











+Thi en Tai 









85 


95 




105 




115 


+ [ Tuan] 

— 











+ 

<Tat ach> 


Hoi 



Tuat 

Da u 



Than 

<Menh> 


(HI Cu 

Mon 






+- - - 



+- - - - 



+Long Duc 

- Hoa Ky 



Ho ten: Tuonq Pho phu 




+Thi en Vi et 

- Thai Tue 

+Mo 

- p h u c Binh 



Sanh 

: 22 

hang lì 




+ Luu Ni en 

- Thi en Khoe 


- Thi en Su 



Nam 

: Di nh Daũ 




+Moc Duc 

- Ti eu Hao 


- Thi en La 



Gi 0 

: Mao 





+Thai Phu 






Tuoi 

: Am 

Nu 










Menh 

: Son 

Ha Hoa 










Cuc 

: Tho 

Ngu Cuc 






75 


Ti 







Mu ỉ 

5 


+ 


— 



a m 

luong t huan ly 






+ 

<T h i en Di > 

<Tha n > 

Su u 



Menh Si hh Cuc 



Ngo 

<Phu Mau> 


( B) TU 

Vi 


Sao chu 

menh 

: +Van Khuc 




( H) Thi en 

Dong 

( H) Tham Lang 


Sao chu 

than 

: Thi en Dong 






+An Quang 

-Dai Hao 









+Hoa Quyen 

-Thi en Khong 

+Bat Toa 

- Th i e n Hu 









+Quan Doi 

- Di a Vong 


-Tu 









+Thi eu Duong 



- Tue Pha 









+Tuong Quan 

















65 


Da n 



Mao 

Thi n 



Ty 

15 


+---■ [Tr 

i et ] 

— 











+ 

<No Boc> 


<Quan Loc> 



<Di en Tr ac h> 




<Phuc Duc> 

1 

( H) Thi 

en Co 


( B) Thi en 

} hu 


( H) Thai 

Duong 



( H) Pha Quan 

( H) Tha 

i a m 









( H) Vu Khuc 

+Ta Phù 

- Benh 

+GÍ 

ai Than 

-Quan 

Phu 

+Huu Bat 




+Thi en Khoi 


+Hoa Khoa 

- Benh Phu 

+Hoa Cai 

-Suy 


+De Vuong 




+ Lam Quan 

- Co Than 

+Hoa Loc 

- Dau Quan 

+Hy 

Than 



+ Phi Li em 




+Tam Thai 

-Tang Mon 

+N g u y e t Duc 

- Di a Ki ep 

+Lòng Tri 



+Thi en Hi 




+T h i en Ma 

- Thi en Ri eu 

+Quoc an 

- Ki ep Sat 

+Phuống Cac 



+Thi en Tho 




+T h i en Phuc 


+Thi en Quan 

- Tu Phu 





+T h i eu am 




+Thi en Quy 



- Thi enThuong 









+T h i en Y 












+Tau Thu 












+Duong Phu 


55 


45 




35 




25 


+ 


— 











+ 

Tương Phô 

phu nhân sinh 

năm Đinh Dậu 

ngày 22 tháng 


giờ Mão. Mệnh vô chính diệu đắc Thái Tuế Thiên Khốc, Thân Tử 
Tham Phá Hư xương Khúc Khôi Việt Song Hao. Những tiếng khóc 
chồng lâm ly của bà (giọt lệ thu) kém gì lời gào thét uất hận 


66 



"Thiên Hồ! Đế Hồ" (Trời Đất Thánh Thần ơi) của sào Nam Tiên 
sinh đứng trước quốc nạn. 

Thiên Khốc Thái Tuế đưa thân thế bà lên hàng danh dự cao 
đẳng phụ nữ, Song Hao lưu truyền mãi mãi. 

Lục bại tinh không khác gì những đường tơ nối chỉ trên mặt 
lụa, người thợ cố công vê xe cho tròn dệt nên những bông hoa 
tươi đẹp. Nhưng nhìn kỹ vẫn thấy những mối chắp nối không được 
trơn nhẵn. 


LUẬT ÂM DƯƠNG CỦA ĐỊA BÀN 
THAY ĐỔI HẲN TÌNH TRẠNG 
CÁC CHÍNH TINH 


Mặt địa bàn chia làm thành 12 cung theo luật âm dương 
xen kẽ hoạch định thành 3 đường lối: 

a) Tứ sinh gồm có 2 cung dương (Dần Thân) và 2 cung âm 
(Tỵ HỢi). 

b) Tứ chính có 2 cung dương (Tí Ngọ) và 2 cung âm (Mão 

Dậu). 

c) Tứ Mộ có 2 cung dương (Thìn Tuất) và 2 cung âm (Sửu 

Mùi). 

Mười bốn chính tinh cũng theo phép âm dương chia thành 2 
nhóm: 

1. Tử vi, Thiên cơ, Thái Dương, Vũ khúc, Thiên Đồng, Liêm 
Trinh thuộc dương xuất phát nghịch hướng. 

2. Thiên Phủ, Thái âm, Tham Lang, cự môn, Thiên Tướng, 
Thiên Lương, Thất sát, Phá Quân đi theo chiều thuận thuộc âm. 

Khi đã an vị rồi, 14 chính tinh này thấy tập hợp thành từng 
khối: Sát Phá Liêm Tham, Tử Phủ Vũ Tướng đứng chung một phái. 
Cơ Nguyệt Đồng Lương, cự Nhật lập thành một phái. Hai phái này 
không bao giờ có thành phần đứng lẫn lộn với nhau. Tuy đứng 
thành 2 phái, ở trong còn phân chia ra thành từng bộ như bên a 
có bộ Sát Phá Liêm Tham và bộ Tử Phủ Vũ Tướng, bên b có bộ cơ 
Nguyệt Đồng Lương và cự Nhật. 

Bốn bộ sao này phải tập hợp dưới thế đứng chân vạc làm 
tam hợp mới đủ cách. Những sao của một bộ cứ việc tìm kiếm 
tam hợp của mình mà đóng, trường hợp không đủ sao thì bỏ trống 


67 



(vô chính diệu). Không thể lấy sao bên nọ lấp chỗ cho bên kia, vì 
thế mới thấy có chỗ 1 sao đứng chơ vơ một mình, có nơi 2 sao 
thành cặp bộ đôi, có chỗ hưu quạnh như xa mạc. 

Nhiều trường hợp chiếu trong tam hợp, nhiều bộ sao không 
đủ cách như Thiên Phủ ở HỢi với Thiên Tướng ở Mão, còn ở Mùi vô 
chính diệu như vậy chỉ còn Phủ Tướng mà thôi. Cũng như Thái 
Dương Thiên Lương ở Mão gặp 1 Thái âm ở HỢi, còn Mùi cũng vô 
chính diệu tức chỉ là Nhật Nguyệt không phải là cơ Nguyệt Đồng 
Lương hay cự Nhật. 

Riêng bộ Sát Phá Liêm Tham luôn luôn 3 sao Sát Phá Tham 
đầy đủ không bao giờ thiếu, vì thế ảnh hưởng rất mạnh với tư 
cách thực hành là bản ngã của hạng vai u thịt bắp dám làm 
không ngại, vì thế mỗi khi đáo hạn Sát Phá Tham là có những 
cuộc thăng trầm khá quan trọng phối hiệp cùng thế thiên thời 
thuận hay nghịch cảnh. 

Đã biết mỗi đường lối dầu là Sinh, Chính hay Mộ đều có từng 
cặp cung dương và cung âm. Theo cách an sao thì khi thấy 2 sao 
tụ họp ở bên cung dương thì khi đóng ở âm cung phải chia lìa đối 
xứng như: 

Tử Phủ ở Dần Thân (dương) khi đóng ở âm cung thì Tử vi 
nếu ở Tỵ Thiên Phủ đương nhiên phải ở HỢi, trái lại Tử vi ở HỢi, 
Thiên Phủ đóng ngay ở Tỵ. 

Cơ Lương ở Thìn hay Tuất (Dương) khi đóng ở âm cung nếu 
Cơ ở Sửu thì Lương ở Mùi trái lại cơ ở Mùi thì Lương ở Sửu. 

Đây là đạo luật hợp xung: 

HỢp là nhập bọn, xung là chống cự. Hai bên đều có vây cánh 
tìm cách lấn nhau, chỉ có thắng là lấn được người, còn như bại 
mọi sự đều thua thiệt. Đó là lý lẽ của xung, vì thế ý nghĩa của 
HỢp và Xung phải khác nhau. 

Liêm Tham ở Tỵ (ÂM) thấy tam hợp từ Vũ Sát đến Vũ Phá là 
bối cảnh đưa đến tối đen. Nhưng Liêm ở Thân (Dương) Tham ở 
Dần (D) lại khác hẳn cùng đường lối tứ sinh. 

Liêm nhập đoàn với Tử Tướng ở Thìn và Vũ Phủ ở tí thành bộ 
Tử Phủ Vũ Tướng chinh phạt Phá Quân. Bên kia Tham Lang ở Dần 
đứng vào hàng ngũ Phá Quân ở Tuất và Thất Sát ở Ngọ thành môt 
quân đoàn dám đương đầu chống cự Tử Phủ. 

Sự thất bại, chánh đáng hay không còn nhờ ở một vài yếu tố 
khác là bên nào có Thái Tuế, thê' xung bên nào khắc xuất bên nào 
để đi đến chung cuộc. 


68 



THẬT KHÉO HAI CHỮ TÀI THỌ 


Sau khi đọc truyện Kiều, ai học lý số cũng phải công nhận 
tiên hiền Nguyễn Du là một nhà đại danh lý số. Cụ đã khéo diễn 
tả những nhân vật trong sách như một bản lập thành tử vi kiệt 
tác: 

Làn thu thuỷ nét xuân sơn 

Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. 

Là hình bóng của Đồng Âm CƯ Tí đắc Hồng Đào, oan nghiệt 
bị bồi thêm Hoá Kỵ. sắc đẹp cô Kiều đến hoa phải thua thắm, liễu 
cũng phải nhường xanh tươi khác gì Thái âm ở Tí được Hồng Loan 
Đào hoa tô màu thắm, rồi bị nghiệp báo Hoá kỵ hờn oán tức là 
dây tơ hồng bị vẩy bùn đen. cô vân lại khác: 

"Vân xem sang trọng khác vời , 

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang" 

Đúng là tượng ảnh Thiên Phủ của tuổi Ât HỢi đóng ngay Thái 
Tuế. Ý nói Thúy vân đứng đắn phương phi phúc hậu được hưởng 
phúc (Lộc Tồn tuổi Ất) 

Với Từ Hải: 

Râu hùm hàm én mày ngài 

Vai năm tấc rộng thân mười thước cao 


Chọc trời khuấy nước mặc dầu 
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai. 

Chính xác là Phá Quân Tí Ngọ Tuổi Giáp đắc Hoá Quyền 
Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo 
Phá Quân không những là một kiếm khách giang hồ nhà võ, 
còn là một nghệ sỹ, một tài tử thấu đáo đàn ngọt hát hay . 

Tả Hồ Tôn Hi en: 

Nghĩ mình phương diện Quốc gia 

Quan trên ngắm xuống người ta trông vào 

Phải tuồng trăng gió hay sao 
Sự này biết tính thế nào được đây ? 

Rõ ràng là một Nhạc Bất Quần nguy quân tử (Tử Phủ Dần 
Thân Không Kiếp) 

Để kết luận truyện Kiều cụ Tố Như tóm tắt bằng 4 câu: 

Đã mang lẩy nghiệp vào thân , 

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa 

Thiện căn ở tại lòng ta 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 


69 



Là tất cả nguyên ý 2 chữ Tài Thọ ở đây. 

Tài ngoài ý nghĩa tài năng, còn một ý nghĩa là đo lường cắt 
giảm, chữThọ là nhân hậu. 

Nguyên lý Tài do mệnh, Thọ do Thân là luật thừa trừ do định 
mệnh cắt giảm, còn nhân hậu do bản thân tự đào tạo. Tài Thọ là 
một đạo lý trá hình bằng 2 sao bắt đầu di chuyển từ Mệnh và 
Thân đến ở cung nào, mách bảo cho biết phần liên hệ giữa Thân 
Thế với cung đó đã có sự hoán cải do luật thừa trừ mình đã gây 
nên như tuổi Đinh HỢi âm nữ sinh ngày 22 tháng 5 Giờ Mùi. 


+ 

<Thi en Di > 


<Tat 

ach> 



<Tai Bach> 




<Tu Tuc> 


( H ) Pha 

Quan 


( M) Thai 

Duong 


( D) Thi en 

Phu 



( V) Thi en 

Co 

( H) Vu 

Khuc 









( V) Thai 

a m 

+Tam Thai 

- Da La 

+Huu Bat 

- Di a Ki 

ep 

+H 0 a Cai 

- Ki nh 

Duong 

+ T a Phù 

- Ki e p Sa t 

+T h i en Ma 

-Quan Phu 

+Loc Ton 

- Thi en 

u 

+Luc Si 

- Ba c h 

Ho 

+Hoa Khoa 

- Luu Ha 

+T h i en Y 

- Thi en Ri eu 

+Bac Si 



+Quan Doi 

- Thi en 

Khoe 

+Hoa Loc 


+Tr a nq Sinh 

- Thi en Hu 

+Long Duc 







+Lam Quan 


+T h i eií Tru 

- Tue Pha 

+ Mo c Duc 







+Phuc Duc 












+Thanh Long 












+Thi en Duc 


64 


74 




84 




94 


+ 






•[Tu 

an]- 







<No Boc> 


Mu ỉ 



Ngo 

Ty 



Thin 

<Phu The> 


( H) Thi 

en Dong 






+ - - 



— 

( B) Tu Vi 












( H ) Tham 

Lang 

+Du 0 n g 

- Hoa Tinh 



Ho ten 

a m 

nu 




+Thi en ví et 

- Pha Toai 

+Hong Loa n 

- Di a Khong 



Sanh 

22 

hanq 5 




+B a t Toa 

- Ti eu Hao 

+Hoa Quyen 

- Phuc Bi nn 



Nam 

Di nh Hoi 




+De Vuong 

- Di eu Khach 

+Nguy èt Duc 

- Tu Phu 



Gi 0 

Mui 





+ Luu Ni en 



- Thi enThuong 









+P h 0 n g Cao 



- Thi en La 



Tuoi 

Am 

\lu 










Menh 

oc 

huong Tho 










Cuc 

Ki m 

Tu Cuc 






54 


Than 







Mao 

104 


+ 






a m 

luonq t huan ly 







<Quan Loc> 


Da u 



Menh Si nh Cuc 



Da n 

cHuynh De> 





Sao chu menh 

Cu 

lon 




( H) Cu Mon 




Sao chu than 

Thi 

en Co 






+Van Xuong 

- Li nh Ti nh 









+Thi en Hi 

- Tr uc Phu 

+Long Tri 

-Dai Hao 









+Tuong Quan 

- Hoa Ky 

+Thai 

-Quan Phu 









+T h i en Tai 

- Qua TÚ 

+T h i en Quy 











- Suy 












- Di á Vong 
















44 


Tu at 



Hoi 

Ti 



Su u 

114 


+ [Tr 

et ] 














<Di en Tr ach> 


<Phuc Duc> 

<Tha n > 

<Phu Mau> 




<Menh> 





( D) That 

Sat 


( V) Thi en 

Luong 



( D) Thi en 

Tuong 




( D) L i em 

Trinh 








+Qu 0 c an 

- Benh Phu 

+ Hy 

Than 

-Tanq Mon 

-I-Dao Hoa 

- Thi en 

Khonq 

+Thi en Khoi 


+Thi en Quan 

- Co Than 

+ MỐ 


- Thi ẽn 

li nh 

+ Phi Li em 

- Tu 



+Van Khuc 

- Benh 

+Thi eu am 

- Dau Quan 

+Thai Phu 



+T h i en Gi ai 




+An Quang 

- Thai Tue 


- Tuyet 





+T h i en Tho 




+DÍ a Gi ai 








+T h i eu Duong 




+GĨ a i Than 












+Phuong Cac 












+Thi en Phuc 












+Tau Thu 












+Duong Phu 


34 

+ 


24 

— 




14 






4 





Mệnh (Thái Tuế) Thiên Tướng Thiên Phúc hành nghề cứu 
nhân độ thế. Thiên tài ở Bào có cự Môn Hoá Kỵ. Thiên Thọ ở Phụ 
Mẩu hoà hợp với Thiên Lương. Có phải người này chịu hy sinh 
thân thế (Thân cư Phúc đức ở vị trí Tang Môn có Liêm Sát Thiên 
Hình) vì Phúc có phần khiếm khuyết để cho cha mẹ được tiếng 
hiền lương nhân hậu và anh em cũng được đầy đủ êm đẹp. Nơi 
đây thấy sự thừa trừ rất nhiều do định mệnh, thân thê' băn khoăn 
nặng lo cho giòng họ gia đình. Cả Mệnh lẫn Thân từ Thiên Tướng 
đến Liêm trinh Thất sát không phải là nòng cốt. Thiên Phủ ở cung 
Tài mới là chính diệu hiện nguyên hình người này, thấy ngay đâu 
là tư cách căn bản của người điều động được Thiên Thọ. 

Nếu người tuổi Tí Thân Mệnh đồng cung có nghĩa là định 
mệnh với mình là một. Nơi đây định mệnh thừa lệnh của Thân. 
Nếu được Thân Mệnh ở Thái Tuế là người nhân hậu ngay trong 
huyết quản, chữ Tài cắt dọn tất cả những gì trở ngại cho Mệnh. Là 


70 



Tử Vi, hay Thiên Lương, Thiên Tướng, Tài sẽ làm cho đời ngộ nhận 
nhân phẩm, nhưng rồi ra Thái Tuế sánh đôi với Thiên Thọ sẽ đâu 
lại hoàn đó. Trường hợp có Tả Hữu là tư cách vạn năng, bằng như 
đụng nhầm Không Kiếp là sinh bất phùng thời không được hưởng 
tư tưởng cao đẹp. Người tuổi Ngọ sinh giờ Mão hay Dậu nếu là 
Mệnh Thái Tuế, Thân phải là Tuế Phá, là người hành động bầy tổ 
lòng trinh bạch của mình (Thân đặt ngay Thọ ở Mệnh) thì định 
mệnh cũng cải chính ngay thân thế (Mệnh đặt Tài ở Thân). Tuy ở 
trong hoàn cảnh thất ý nhưng lòng son sắt không thiếu nhân hậu. 

Biết rằng Thân chỉ có 12 cung số. Thân Mệnh đồng cung, 
Thân Phúc đức, Thân Quan Lộc, Thân Thiên di, Thân Tài bạch, 
Thân ở Phối, không bao giờ có ở Phụ, Bào hay Tử là những cung 
có giây liên lạc hệ trọng với Mệnh vì cá nhân mỗi người có một 
hành động riêng, ai làm nẩy hưởng. 

Thân ở 6 cung thường được coi là cường cung thấy rõ ràng 
luật giang hồ ân oán. Mình thừa hưởng phúc tích luỹ, mình chịu 
ảnh hưởng công việc hàng ngày, mình gánh chịu kết quả tiếp xúc 
với ngoài, mình hưởng sự nghiệp ở hoàn cảnh nào, trên đường đời 
mình đã làm gì trong việc kết tóc se tơ. Từ 6 cung này Tài Thọ 
kiểm điểm tư cách rồi quyết định đến ở một cung nào trong 12 
cung của đương số thêm bớt sao cho hợp lý đi đôi với tính cách cá 
nhân định mệnh an bài và thân thế CƯ xử. 


THƯƠNG SỨ LẢ 2 ĐÔN CANH 
CHO 3 ĐOẠN ĐƯỜNG LƯỢN DỐC 


Câu nói thường ngày đã thành tục ngữ "49 chưa qua, 53 đã 
đến". Có ý lo sợ cho ai trong thời gian ngắn ngủi 4 năm mà đến 2 
lần xui xẻo có thể về với tổ tiên. 

Chữ Thọ là rất quí vì có thọ mới từng trải cuộc đời hướng 
dẫn cháu con, đâu là đường quang lẽ phải. Thọ có 3 đợt: sơ Thọ, 
trung thọ và thượng thọ. sơ thọ là tuổi 50, người nào mà về cõi 
năm 49 kể như yểu tử đã phạm một lỗi lầm gì nên không được 
phép bước tới thêm một bước được liệt vào hàng phước thọ. Cho 
nên năm 49 được coi như là tối quan trọng. Thường thường trong 
mỗi thời gian 10 năm có 4 năm cuộc đời thấy mọi lẽ hên xui khác 
biệt hẳn là 4 con số: 3 và 7 là xui, 5 và 9 là hên, Tại sao vậy? 


71 



Tuổi người ta có 2 phần: hàng Can là gốc, hàng Chi là ngọn, 
như tuổi Giáp Tí thì Giáp là Can thuộc dương mộc, Tí là chi thuộc 
dương thuỷ thì cứ mỗi năm nào gặp 1 con số 3 hay 7 là những 
năm bị sinh xuất hay khắc nhập tức là cây bị lay gốc hay bị cắt rễ 
như 1 tuổi là Giáp Tí. Năm lên 3 tuổi là Bính Dần tức là Giáp sinh 
Bính là hao mòn cho nên đặt ở ngay cung tật ách (Thiên Sứ). Năm 
tuổi là năm Mậu Thìn ở Phúc đức chữ Giáp khắc xuất chữ Mậu là 
Mệnh chiến thắng được năm. Năm 7 tuổi ở Nô (Thiên Thương) là 
năm Canh Ngọ, chữ Canh khắc chữ Giáp. Đến năm 9 tuổi là Nhâm 
Thân, Chữ Nhâm sinh cho chữ Giáp ở tử tức có nghĩa là nẩy nở. 
vậy có thê xap xếp: 

3,13,23,33,43,53,63 là những năm sinh xuất (chịu đựng) 

5,15,25,35,45,55,65 là những năm khắc xuất (phấn đấu) 

7,17,27,37,47,57,67 là những năm bị khắc nhập (thua thiệt) 

9,19,29,39,49,59,69 là những năm được sinh nhập (hưng 
vượng) trừ năm 49 hàng Can tuy được sinh nhập như các năm có 
số 9 khác, nhưng lại là năm Chi đến năm tuổi, nghĩa là năm 49 là 
năm tuổi của mình. Tại sao năm tuổi lại xấu? 

Trong bản lập thành tử vi, vị trí năm tuổi luôn luôn đóng ở 
thế tam hợp không đắc ý (Tuế Phá Tang Môn Điếu khách). Thiết 
tưởng từ chỗ thành công (Can sinh nhập) đưa đến chỗ bất mãn, 
còn gì là tốt đẹp khác gì cây bị úng nước, rễ phải sình, ngọn sẽ 
tàn héo nên tiền nhân sợ năm tuổi không dám khuyếch trương 
hành động ở những năm đó. 

Thường ngày chỉ nói đến 49 và 53 là 2 đoạn đường đổ dốc 
trước khi lên khi lên ngôi sơ thọ (50) và trung thọ (60). Còn một 
đoạn đường nặng nề gay cấn để đưa đến thượng thọ (70) là năm 
67. Bất cứ một lão nhân nào đều lâu mau nằm dưỡng bệnh. Năm 
thiên khắc địa xung rất khó mấy ai vượt nổi mới có câu 70 cổ lai 
hy hữu. Tại sao lại gọi là thiên khắc địa xung? 

Năm 67 tuổi bất cứ người tuổi gì, hàng Can đều bị khắc nhập 
nên gọi là thiên khắc. Còn hàng Chi đều bị đối nghịch tức là thế 
xung như tuổi Tí gặp năm Ngọ, tuổi Mùi gặp năm Sửu... Gốc bị cắt 
xén, ngọn bị dập bể làm sao mà sanh tồn. Mỗi giai đoạn bước tới 
từ sơ thọ đến thượng thọ đều có 1 đoạn đường đổ dốc để lượn lên, 
người lái xe phải lành nghề (Thái Tuế) vững tay lái, xe không ham 
chở nặng (nới tay Quyền Lộc) mới mong an toàn. 

Thương Sứ là 2 đồn canh ở giữa 3 đoạn đường này. Thương 
là tổn hại, Sứ là thừa lệnh. Sứ ở Tật Ách là chấp chưởng thi hành 
tai ách là một việc làm trúng chỗ. còn Thương sao lại ở cung Nô, 
không lẽ người dưới tay người nào cũng mất nhân nghĩa chỉ báo 
hại mệnh hình thương ! 

Nô và Ách là 2 mốc độ đoạn đường thời gian bằng nhau dầu 
đương số là dương nam âm nữ đi xuôi thì thời giam ngoài 50 phải 


72 



gặp Thương. Nếu là âm nam dương nữ đi nghịch thì cũng thời gian 
ngoài 50 phải đụng đối đầu Sứ. 

Kiếp nhân sinh khi đã vượt được mức yểu tử 49 thì hạn 53, 
67 không chừa ai là không bị Thương Sứ kiểm soát, dầu mình ở 
vào hạng nào (Thái Tuế hay Tuế Phá, Thiếu Dương hay Thiếu Âm) 
nam hay nữ, đi xuôi hay đi nghịch. 

Người Thái Tuế thi hành sứ mạng đến thế nào hay có gì lầm 
lỡ. Người Tuế Phá liều lĩnh quá đà hay nương tay hiểu phận. Người 
Thiếu Dương thị tài lạm dụng nếu biết tu tỉnh. Người Thiếu Âm 
không biết tự an ủi mà cố lội ngược dòng. Thương Sứ kiểm tra 
đâu là uẩn khúc oan ứng lập thành quả. Thường tình người đi xuôi 
là thuận đường nên gặp Thiên Thương trước có phần nhẹ hơn 
người đi ngược phải đụng độ Thiên Sứ ngay bước đầu. Thiên sứ kể 
như vị chánh sứ thi hành mệnh lệnh, còn Thiên thương chỉ là phần 
phụ tá nên có phần nhẹ tay quyết định. Nhưng cũng tuỳ trường 
hợp. Nếu Thiên Thương có Kình Dương đứng hộ vệ ở Tí Ngọ Mão 
Dậu thì cảnh quan tha ma bắt thường diễn tả. 

Cung Nô của những tuổi Giáp Mậu Canh Nhâm ở tứ Chính 
thường diễn những cảnh tang thương đau xót mỗi lần đụng độ 
(tiểu hạn không có gì đại vận gặp Thương Kình là tuổi ngoài 50). 

Phải kể tuổi thọ là đáng quí trọng, nhưng mỗi khi ăn mừng 
tuổi lão thượng thọ (70) sau đó một vài năm nếu là thuỷ nhị cục, 
các cụ có được giấy mời của vị Đại sứ, kể cũng là phải lúc tham 
quan non bồng nước nhược (đó là giai đoạn nhập cuộc Thương Sứ, 
trong vị trí thường có Thiên Không, Không Kiếp, Tang Môn, mấy ai 
được Long đức hay nói gì Phúc đức trọn vẹn. 

Bảng đồng hạn của Tiểu nhi: 


1 tuổi ở Mệnh 

2 tuổi ở Tài 

3 tuổi ở Ách 

4 tuổi ở Phối 

5 tuổi ở Phúc 

6 tuổi ở Quan 

7 tuổi ở Nô 

8 tuổi ở Di 

9 tuổi ở Tử 

10 tuổi ở Bào 

11 tuổi ở Phụ Mẩu 

12 tuổi ở Điển 


Khắc nhập 
(Thiên sứ) sinh xuất 
Khắc xuất 

(Thiên Thương) Khắc nhập 
Sinh nhập 


73 



NHỮNG ĐẤNG ĐỨC HẠNH CAO DÂY 
KHÔNG CÓ GÌ NGĂN CẢN NHIỆM vụ 


Thường thường ở những ngã tư ngõ rẽ các đô thị thấy có 
người đồng phục đứng giữ trật tự lưu thông quần chúng. Mỗi khi 
có sự gì khả nghi cần kiểm soát, họ ngăn chặn bộ hành dầu là 
ngựa xe lộng lẫy cũng phải có một thời gian chờ đợi. Nhưng nếu 
gặp những vị áo dài đen lụng thụng hay nâu sòng đầu cạo trọc là 
họ nhường bước để đi thong thả. Những người đồng phục này có 
phận sự điều chỉnh lộ trình đang bế tắc được lưu thông hay đang 
lưu thông thành bế tắc, tóm lại công việc của họ làm để giải quyết 
những gì cần hoán cải. Họ đã đóng vai trò TUÂN TRIỆT của lý số. 
Tuần Triệt là một bộ phận trong máy huyền vi cần sửa chữa bộ 
phận nào khác đi một ít (Tuần) hay thay đổi hẳn một cách đặc 
biệt (Triệt) không như cũ những gì có liên hệ giữa hai cung mà 
Tuần Triệt đứng giữa ranh giới và ảnh hưởng phải theo luật âm 
dương trở nên nặng nhẹ. 

Ảnh hưởng chiếu của Tuần Triệt thấy cả một luận lý khó 
khăn. Đã đặt đứng giữa 2 cung có nghĩa là chỉ có liên quan tới 2 
cung. Không như Thiên Không Thiên Tài nằm ở trong một cung 
ngoài công việc chi phối cung đó còn có liên lạc dính líu đến tam 
hợp, nhị hợp, xung phá là thế chung kết tập hợp nên mới có giá 
trị tới các cung xung chiếu. 

Kiểm điểm đức hạnh của 14 chính tinh, bên dương có Tử Phủ 
cũng như bên Âm có Đồng Lương là những bậc danh nhân hoan 
hòa đức độ sáng giá như Tử Vi là trên ngôi cao cả, Thiên Phủ là 
trung hậu bao dung giải quyết những khó khăn bằng phương tiện 
tiên quyết là ôn hòa. Thiên Đồng thì từ thiện nhưng không quả 
quyết tính tình hay thay đổi. Khác hẳn là Thiên Lương nhân đức 
phóng khoáng không chịu gò bó trong một khuôn khổ, tùy hoàn 
cảnh giao cảm. Bốn vị này chỉ là những phóng ảnh mẫu mực 
những nếp sống nhân sinh trong thế cuộc, còn trung tinh là tư 
cách để tô điểm cho tượng hình thêm khởi sắc (Long Phượng Thai 
Tọa Quang Quí). 

Nói đến những đấng cao dầy đức hạnh phải là những thành 
phần kiếp sống nặng đòn cân hy sinh về phần tinh thần bác ái, 
xót xa trước cảnh trầm luân cõi tục. 

Trên thế gian có những bậc này thay mặt cho đạo lý, xông 
pha trần lụy kiếm cách nâng đỡ an ủi tinh thần người đời tỉnh 
mộng, không ngần ngại sự khó khăn nguy hiểm. Có phải là những 


74 



bậc chân chánh tu hành của một đạo giáo (Giám Mục, Hòa 
Thượng). 

Thành phần vô hình là những văn tử Thiên Quan Quí Nhân, 
Thiên Phúc Quí Nhân, Thiên Ât Quí Nhân, (tam tài) xuống đến 
Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Long Đức là những linh mục 
đại đức đứng một địa phương. Thiết tưởng những quí nhân này 
nơi đâu mà không có vết chân từ thiện từ bi của oai nghiêm nhà 
trời xuống đến ngục tối a-tỳ, làm gì có sự ngăn cản. Những việc 
rửa tội, những vụ cầu siêu là những hành động giây phút cảm 
động làm gì mà chẳng cho thi hành. Kết quả tốt xấu còn tùy ở 
dương nhân có tiến tới tuân theo cải thiện hay bỏ qua nước chảy 
đầu vịt. 

Thiên Quan, Thiên Phúc đứng trong địa bàn như đã có sự 
đồng ý với Thiên Ât (Khôi Việt) chia nhau làm việc nghĩa, cũng có 
chỗ hoàn toàn nghịch lý âm dương để cứu vớt sự lỡ bước của 


nqười đời. Còn p 

hần nửa đều phân công đứng cả 2 mặt. 

Tuổi Giáp (D) 

Thiên Quan ở Mùi (A) 

Thiên Phúc ở Dậu (A) 

X 

Tuổi Ất (A) 

Thiên Quan ở Thìn (D) 

Thiên Phúc ở Thân (D) 

X 

Tuổi Bính (D) 

Thiên Quan ở Tỵ (A) 

Thiên Phúc ở Tý (D) 


Tuổi Đinh (A) 

Thiên Quan ở Dần (D) 

Thiên Phúc ở HỢi (A) 


Tuổi Mâu (D) 

Thiên Quan ở Mão (A) 

Thiên Phúc ở Mão (A) 

X 

Tuổi Kỷ (A) 

Thiên Quan ở Dậu (A) 

Thiên Phúc ở Dần (D) 


Tuổi Canh (D) 

Thiên Quan ở HỢi (A) 

Thiên Phúc ở Ngọ (D) 


Tuổi Tân (A) 

Thiên Quan ở Dậu (A) 

Thiên Phúc ở Tị (A) 

X 

Tuổi Nhâm (D) 

Thiên Quan ở Tuất (D) 

Thiên Phúc ở Ngọ (D) 

X 

Tuổi Quý (A) 

Thiên Quan ở Ngọ (D) 

Thiên Phúc ở Tị (A) 



Ngắm nhìn những vị trí của Quan Phúc thấy 5 tuổi được 
Quan Phúc lưu tâm e ngại đồng ý chung lưng ra công cứu vớt là 
Giáp Ất Mậu Tân Nhâm và có thể có cả Thiên Ất thuận theo. 

a) TuỔi Giáp (D) muốn thành công mỹ mãn phải là bộ sát 

Phá Tham khi đáo hạn Thiên Không khác gì người trèo cao phải 
ngã đau. Nếu là mệnh cơ Nguyệt Đồng Lương gặp hạn Thiên 

Không là Sát Phá Tham lại còn nguy nan gấp bội cho nên Quan 

Phúc và cả Thiên Ất đổ dồn đóng ở cung âm đỡ đòn Kình Dương ở 
Mão. 

b) TuỔi Ất (A) Cơ Lương mới có Quyền Lộc mà cung Thìn đối 

với tuổi âm nam có Đà La tức là Thiên La, nên Quan Phúc và 

Thiên Ất chia nhau đứng tam hợp Thân Tý Thìn. 

c) TuỔi Mậu (D) e ngại nhất Kình Dương, 3 tuổi Dần, Ngọ, 
Tuất là hạng người Thái Tuế có Kình nhập mệnh ở Ngọ kể như 
uổng cong sinh thành nên Quan Phúc phải hợp sức đóng ở Mão để 
chặn Thiên Không và phá bớt Kình (nhập cuộc gặp gỡ nhau). Mặt 


75 




khác, Thiên Ất cũng đóng ở Mùi và sử giúp Quan Phúc một tay, 
còn một phần rửa tội cho 3 tuổi Thân Tí Thìn gặp hạn Thiên Không 
mặc dù Phá Toái tung hoành ngang dọc. 

d)TuỔi Tân (A) đem phước lành (Lộc Tồn) ban phát cho 3 chi 
Tỵ Dậu Sửu, 3 cung này thường xuyên có Phá Toái lũng đoạn và 
Tân lại bị Triệt chặt đứt ở Tỵ, như tuổi Tân Tỵ ngoài Triệt ở Tỵ Lộc 
Tồn còn bị Tuần ngăn đón ở Dậu nên Quan Phúc phải ngồi ngay ở 
Dậu và Tỵ an ủi cho được phần nào. 

Tuổi Nhâm (D) mở rộng địa võng cho 3 tuổi Dần Ngọ Tuât 
(Đà la đặt lưới ở Tuất) Quan Phúc phải đóng ở Tuất và Ngọ. Còn 
Thiên Ât đứng ở 2 cung âm (Mão và Tỵ) giúp ích cho Thân Tí Thìn. 

Những vị trí sắp xếp trên địa bàn dành cho Thien Quan Thiên 
Phúc Thiên Ất Lộc Tồn xuống đến Tam Hóa và LƯU Hà do hàng 
Can ấn định như có sự trù liệu tinh vi vô hình mọi lẽ thừa trừ. 
Kiếp sống nhân sinh chỉ là kết quả của Thân (vòng Tràng Sinh) 
nhúng tay gặt hái. 

Số Mậu Ngọ sanh ngày 24 tháng 10 giờ Tỵ khiến người học 
số phải suy tư rất nhiều đâu là bộ mặt chính xác. Mệnh Thái Tuế 
Vô chính diệu, Thân Điếu khách cơ Lương. Nơi đây có một dư âm 
lạm dụng cần phải nhận xét sao cho trúng mức. 


+ 

cHuynh De> 



<Menh> 




<Phu Ma u > 





<Phuc Duc> 


( M) Tu Vi 









(V)That Sat 









+Van xùong -Linh Tinh 

+ De 

Vuonq 

- Hoa Tinh 

+Thi en Vi et 

-Thi en 

(ho ng 

+Luu Ni en 

- Benh 

+Loc Ton - Tr uc Phu 

+Luc Si 

-Kinh Duong 

+ p h 0 n g Cao 

- Suy 


+Thi en Ma 

- Co Than 

+B a c Si -PhaToai 

+Th 

en Tru 

- Di a Khong 

+T h a n n Long 




-Tang Mon 

+Lam Quan 



-Thai Tue 

+Thi eu Duong 




- Ti eu Hao 

+Thi en Gi ai 



- Thi en Hình 






116 

6 



16 



26 


+ 












<Phu The> <Than> 

Mu i 


Than 

Da u 


Tu at 

<Di en Tr ac h> 


( M) Thi en Co 





- - - 




( H) Li em Trinh 

( M) Thi en Luong 







( H) Pha 

Quan 

+DÍ a Gi ai -Da La 



Ho ten: ma u 

ngo 



+Van Khuc 

- Tu 

+GÍ ai Than - Di a Ki ep 



Sanh : 24 

hang 10 



+Hong Loan 


+ p h u 0 n g Cac - Hoa Ky 



Nam : Mau 

Ngo 



+Thi eu am 


+Quan Doi -Qua Tu 



Gi 0 : Ty 




+Tuong Quan 


-Quan Phu 









- Di e u Khac h 



Tuoi : Duonq Nam 





- Thi en La 



Menh : Thi 

ỉh Thuong Hoa 








Cuc : Hoa 

Luc Cuc 





106 

Ngo 





Ho i 

36 


+ 

- - - - 


a m 

luonq t huan ly 






<Tu Tuc> 

Ty 


Menh Cuc Bi nh Hoá 


TỈ 

<Quan Loc> 


( H) Thi en Tuong 


Sao 

chumenh : Pha 

Quan 







Sao 

chu t han : - Hoa Tinh 





+An Quang -Phuc Binh 







+Hoa Cai 

-Quan Phu 

+Dao Hoa 







+Long Tri 

-Thi en R i e u 

+Moc Duc 







+Mo 

- Di a Vong 

+Phuc Duc 







+T h i en Tho 


+Thi en Duc 







+Thi en Y 


+T h i en Hi 







+Tau Thu 


+T h i en Phuc 







+Duong Phu 


+Thi en Quan 





















96 

Thi n 


Mao 

Da n 


Su u 

46 


+ 




[ Tuan] - Ị 

r i et ] 






<Tai Bach> 

<T at 

ach> 


<T h i én Di > 



<No Boc> 


( V) Thai Duong 


( M) Tham Lang 

( V) Thi en 

Dong 


( D) Thi 

en Phu 

( vj Cu Mon 


( M) Vu 

Khuc 

( V) Thai 

a m 




+Bat Toa - Bac h Ho 

+Th 

en Khoi 

- Benh Phu 

+Hoa Quyên 

- Thi en 

lu 

+Nguyet Duc 

- Ki ep Sat 

+Tr ang Si nh - Dai Hao 

+Huu Bat 

- Thi en Su 

+Hy Than 

- Thi en 

(hoc 

+p ni Li em 

- Tu Phu 

- Da u Quan 

+T a 

Phu 


-I-Tam Thai 

- Luu Ha 


+Thai Phu 

- Tuyet 


+ Du 0 n g 


+Thai 

- Tue Pha 

+Thi en Quy 

- Thí enThuong 


+Hoa Khoa 


+Thi en Tai 






+Hoa Loc 








+Long Duc 








+Quoc an 







86 

+ 

76 

+- - - - 



66 





56 





Người Mậu Ngọ, Hỏa mệnh không chính tinh, có Địa Không ở 
Mệnh, Thiên Không ở Phụ Mầu nhị hợp sinh nhập cho Mệnh và 
Tuần ở Thiên Di hay nói Mệnh vô chính Diệu đắc Tam không phú 
quí khả kỳ (tốt), sự thật không phải cứ Mệnh nào không chính 


76 



tinh mà có 3 không cũng phú quí khả kỳ cả: vì không thuộc hành 
Hỏa, phải Mệnh Hỏa mới được dự trúng cách. Đây là đợt đầu 
tuyển lựa các thí sinh dự chung kết mà thôi. Trường hợp trên đây 
chưa phải là người trúng giải khôi nguyên đắc tam Không và Địa 
Không ở nơi Ngọ hãm. Thiên Không ở Mùi tối độc ác, chỉ là Ngộ 
Tam Không, một đời mang hận phù hợp với Thân mắc La Võng 
(Đà la ở Thìn) với Địa Kiếp Hóa kỵ ở vị trí Điếu khách (bất mãn). 
Hóa Kỵ Thìn Tuất Sửu Mùi là nước lọc, cái Thân trong sạch cơ 
Lương vẫn bị hiểu lầm, dầu có biện bạch cách nào cũng uổng công 
cho người Mẹnh Không Thân Kiếp. 

Quan vô chính diệu không có một giá trị gì trong công 
quyền. Một Hoa cái nghênh ngang (Kim) không đủ tư cách độc 
thủ cho người mệnh Hỏa, còn bị thêm Linh Tinh (hãm) tiêu hao, 
tưởng không nên lăn lộn. Giai đoạn 44-45 là thời gian nhập Quan 
Phù (Thiên Thời) là để mà xuống (Không Kiếp) thêm Kình HÌNH 
xâu xé tấm thân nơi La Võng. Dầu sao cũng vẫn là người đáng 
kính trọng (Thái Tuế) chí khí hiên ngang bất khuất. Hỏa tinh ở 
Ngọ cốt thủ cho người Hỏa Mệnh. Vai trò Quan Phúc ở Mão chung 
lưng cố công góp sức vớt người này 3 giai đoạn (16 -25 ở Mùi, 46- 
55 nhị hợp sinh nhập cho Tuất, 56-65 ở HỢi). 




<Tat ach> 


<T a i 

Bac h> 




<Tu Tuc> 





<Phu Tho 


( M) Tu Vi 












( Vị That 

Sat 











+Luc Si 

■Kinh Duong 

+Loc Ton 


Luu Ha 


+G i ai Than 

- Da La 


+Thi en Vi et 

- Benh 

+T h i en Ma 

- Co Than 

+Bac Si 




+Hoa Cai 

- Dau Quan 

+Nguyet Duc 

- Ki ep Sat 


- Pha Toa i 

+ Mo 





+Long Tr i 

- Quan Phu 

+T n i én Tru 

- Phuc Binh 


- Tang Mon 

+Thai Phu 




+Phuống Cac 

- Quan Phu 


- Tu Phu 


-Thi en Hình 

+Th 

e n Hi 





-Tu 





- Tuyet 

+Th 

e u am 










- Thi en Su 











56 


46 





36 



26 















[ Tuan] - 

[ Tr i et ] \ 

<T h i en Di > 


Mu i 




Than 

Da u 


Tuat 

<Huynh De> 

1 

( M) Thi en 

Co 










— 

( H) Li em Trinh 

( Mị Thi en 

Luong 









( H) Pha 

Quan 

+Van Khuc 

■ Hoa Ky 




Ho ten 

Ky 

4a 0 



+ Luu Ni en 

- Hoa Tinh 

+Hoa Khoa 

- Thi en Khong 




Sanh 

2 9 

'hang 9 



+Thi en Quan 

- Dai Hao 

+Tam Thai 

- Thi en La 




Nam 

Ky 

4a 0 



+Th i en Ỳ 

- Thi en Ri eu 

+Thai 





Gi 0 

TÍ 





- Thi en Hu 

+Thanh Long 











- Tue Pha 

+Thi en Gi ai 





Tuo i 

Am 

\la m 




- Suy 

+Thi eu Duong 





Menh 

Thanh Dau Tho 










Cuc 

Hoa 

Luc Cuc 





66 


Ngo 







Ho i 

16 





- - 




a m 

luong nghi ch ly 





-1 

<No Boc> 


Ty 




Cuc 

Si níí Menh 


TỈ 

<Menh> 

<Than> 

( H) Thi en 

Tuong 


Sao 

chu 

menh 

+Van Khuc 








Sao 

chu 

than 

Thi 

en Dong 





+Du ong 

-Thai Tu e 









+Van Xuong 

■ Li nh Ti nh 

+DÍ a Gi ai 

- Thi en Khoe 









+Bat Toa 

- Benh Phu 


- Ti e u Hao 









+De Vuong 

- Di a Vong 


- Thi enThuong 










— 

+Long Duc 



76 I Thi n I Mao I Dan I Suu I 6 


<Quan Loc> 

( V ) Thai Duong 

<Di en Tr ac h > 

(M)Tham Lang 

<Phuc Duc> 

( V) Thi en Dong 

<Phu Mau> 

( D) Thi en 

Phu 

( V) Cu Mon 

+Huu Bat -Truc Phu 

( Mỉ Vu Khuc 

+An Quàng -Qua Tu 

( V) Thai am 
+Thi en Khoi 

+Hy Than 

- Bac h Ho 

+Phong Cao 

+Hoa Loc -DieuKhach 

+Ta Phu 

+ Lam Quan 

- Di a Ki e p 

+Quoc an 

+Hoa Quyen 

+Dao Hoa 

+ D u 0 n g Phu 

- Di a Kho ng 

+T h i en Phuc 
+Tr a ng Sinh 
+T u 0 n g Quan 

86 

+Moc Duc 
+Thi en Quy 
+Thi en Thó 
+Tau Thu 
+Thi en Tai 

96 

+Hong Loan 
+Phi Li em 
+Phuc Duc 
+Quan Doi 
+Thi en Duc 

106 

116 


Số Kỷ Mão sanh ngày 29 tháng 9 giờ Tí, Mệnh Thân vô chính 
diệu ở Tuất được được Văn xương (Kim đới Thổ làm điểm tựa, 
nhưng vì Linh Tinh nung nấu nên thân hình èo ọt ốm đau. HỢp với 
cách Cự Nhật Hữu Bật Thiên Phúc ở Dần (Quan) là người có khả 
năng luận lý xét đoán soi sáng giúp đời. Đứng ở vị trí Long Đức 


77 



(thiệt thòi) là chỗ ngồi tự thiện vô vị lợi, tự an ủi không phải là 
công lao nhỏ bé (Long Đức-đức tựa Long Ngai). Kỷ Mão với ý 
nghĩa đời gặp nhiều trở lực (Chi khắc Can) nên khiến vận hành 

nhiều lúc ngang trái lật ngược. Đại vận 26-35 hạn Thiên Không 

nên Cơ Lương xương Khúc Hỏa Kỵ phải lận đận trên chốn đẩu 
trường, rồi sau Hóa Khoa phụ giúp điều chỉnh có nghĩa là hạn 

Thiên Không không thể tránh khỏi buồn lòng thất bại, nhưng 

Thiên Không gặp Hóa Khoa lần hồi điều chỉnh tới chỗ thành công. 
36-45 vận hành Thái Tuế phải đắc ý, nhưng Thái Tuế gặp Không 
Kiếp đắc ý để đi đến thất bại. Đây là một nguyên tắc cần xác 
định. 

1/ - Hạn Thái Tuế là phải đắc ý. 

2/ - Thái Tuế gặp Không Kiếp lên dễ mà xuống. 

3/ - Thiên Không là phá sản. 

4/ - Thiên Không Hóa Khoa xuống mà dễ lên. 

Quan Phúc ở tuổi này đứng chia nhau ở cả 2 mặt âm dương 
với chủ ý dắt dẫn dương nhân trên đường phước thiện (Thiên Phúc 
ở Quan), Thiên Quan ở Dậu nhằm dằn mặt Thiên Không (nhị hợp 
sinh nhập cung Thìn) với Hóa Khoa Thiên Ất (Khôi Việt) vậy. 

Hàng Can trong lý học là phần gốc quan trọng nên những gì 
do Can xếp đặt là một sự huyền diệu với mục đích kỳ bí, thừa trừ 
ngay thẳng. 

Lộc Tồn là thiên lộc tức là Hạnh phúc phú quí cho người đời 
do hàng Can quyết định đặt chỗ ngồi ở vị trí: Dần Mão Tỵ Ngọ 
Thân Dạu HỢi Tí. 

Tại sao Lộc tồn có 8 vị trí ? 

Mỗi tam hợp có 3 chi, 12 chi có 4 tam hợp (Kim Mộc Thủy 
Hỏa). Mỗi hành đều có âm dương nên chỉ có 8 chỗ (phải lấy Tỵ 
Ngọ là nơi sinh ra Mậu Kỷ làm nơi trú ngụ cho Mậu Kỷ). 

Trong 8 chỗ ngồi thì chỉ có 4 chỗ ngồi là hợp lý cho 12 tuổi: 

Giáp (D) cho 3 tuổi Dần Ngọ Tuất 

Ất (A) cho 3 tuổi HỢi Mão Mùi 

Canh (D) cho 3 tuổi Thân Tí Thìn 

Tân (A) cho 3 tuổi Tỵ Dậu Sửu 

Như vậy còn lại 4 chỗ khác dư thừa sao? Tỵ Ngọ HỢi Tí cho 
thấy một dàn cành mất hợp lý thông thường tức là trái nghịch lý 
âm, dương. Bính Mậu Nhâm là dương lại đóng ở Tỵ HỢi là âm, 
Đinh Kỷ là âm lại ở Ngọ Tí là dương. 

Nghịch lý âm dương là có sự trục trặc không phải là tốt đẹp 
gì. Đây là cả một bài học cho nhân thế "tham thì thâm, biết thì 
sống". 6 Lộc tồn còn lại là mồi phú quí nhử làng xa mã. 

Trong mỗi lá số của cá nhân có 3 điểm quan hệ nhất: 

a - Mệnh là định mệnh của mình. 

b - Thái Tuế là Thiên thời đắc thắng. 


78 



c - Lộc Tồn là hạnh phúc phú quí. 

Người nào được cả 3 điểm trơn tru trúng cách đời phải lên 

hương. Còn một trong 3 điểm này bị trục trặc nên tự an ủi đi rẽ 

sang đường Quan Phúc tứ đức là hơn cả (từ thiện). 

Những người trong 6 tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí hãy 

tìm kiếm nhận cho kỹ 3 yếu điểm ở nơi số mình, không bao giờ 

thoát khỏi Thiên Không hay Không Kiếp. Không ở Mệnh thì ở Thái 
Tuế, không ở Thái Tuế thì bắt buộc phải ở Lộc Tồn. 

Thiết tưởng phù vân bồi đắp cho từ thiện là việc trúng cách 
của Thiên Ất Quan Phúc 

Thiên Quan = (dương Hỏa) giải trừ uẩn khúc. 

Thiên Phúc = (âm Thổ) thực hiện từ thiện. 


KHÔI VIỆT THIÊN ẤT QUÍ NHÂN 


Trong các bộ trung tinh của Tử Vi, chỉ có 3 đôi có tính cách 
đặc biệt là Xương Khúc, Long Phượng, Tả Hữu, được người đời tiếp 
đón chủ về văn học sáng giá, riêng bộ xương Khúc phối hiệp với 
Khôi Việt là khoa bảng quyền uy. xương Khúc đứng cặp với Âm 
Dương, dầu là vị trí lạc hãm cũng được cải tạo quang minh là 
những bậc uyên bác học gia. Khôi Việt có tính cách nổi bật cao 
siêu. Đứng cặp với xương Khúc thì nêu cao văn tài để rồi chiếm 
địa vị đàn anh trên khoa trường. 

Khôi Việt đứng với Tả Hữu là khả năng lãnh tụ. 

Khôi Việt đứng với Long Phượng là ngôi vị cao cả của danh 
nhân chính phái. 

Xương Khúc Tả Hữu Long Phượng là 3 bộ trung tinh quí cách 
cho phẩm giá cá nhân không như tam hoá Khoa Quyền Lộc chỉ là 
những tấm huy chương phản ánh về quyền lộc. 

Tiếc rằng Khôi Việt ít khi đứng cặp với 3 bộ xương Khúc 
Long Phượng Tả Hữu nhất là Khôi. Vị trí đặc biệt của bộ này đứng 
trong địa bàn không cho phép tiếp tay, nên hãn hữu mà có thì 
cũng nghịch hẳn lý âm dương: Tuổi Giáp Mậu là dương đặt Khôi 
Việt ở Sửu Mùi mà có thì cũng bị Tuần Triệt bẻ gẫy. 

Khôi Việt đứng theo thiên can sắp xếp, hoàn toàn gần như 
nghịch hẳn lý âm dương: 

Tuổi Giáp Mậu là dương đặt Khôi Việt ở Sửu Mùi (âm cung). 

Tuổi ất Kỷ là âm đặt Khôi Việt ở Tí Thân (dương cung). 


79 



Tuổi Bính (D) Đinh (Â) đặt Khôi Việt ở HỢi Dậu (âm cung). 

Tuổi Nhâm (D) Quý (Â) đặt Khôi Việt ở Mão Tỵ (âm cung). 

Tuổi Canh (D) Tân (Â) đặt Khôi Việt ở Ngọ Dần (dương 
cung). 

Theo chỗ đứng như bảng ở trên Thiên Khôi luôn luôn ở chỗ 
bị chôn bởi cung và Triệt làm cho thất thế. Là tư cách đoàn trưởng 
mà chính lại là người ở bậc thứ trung, làm nổi bật hẳn ý nghĩa của 
4 chữThiên ất Quí Nhân. 

Thiên Ất là gì ? 

xưa nay thường nghe 2 chữ Độn Giáp hay Thái Ât thần số là 
một môn toán dịch lý thuyết đoán cát hung của mỗi sự việc, vậy 
tại sao lại gọi là Độn Giáp hay Thái ất ? 

Độn Giáp là đôn chữ Ất lên thay thế cho chữ Giáp là địa vị 
đoàn trưởng của 10 Thiên Can, để chữ Giáp luân lưu ẩn chỗ của 6 
chữ Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quí ở 6 con Giáp Tý, Tuất, Thân, 
Ngọ, Thìn , Dần. 

Thái ất cũng cùng một ý nghĩa là chữ Ât ngôi vị thứ nhì lên 
lãnh vai thủ trưởng của Giáp. 

Thiên ất là ngôi vị thứ nhì kê' cận ngôi cao quí thiêng liêng, 
là vị tối cao phụ tá ban phước lành (quý nhân) che chở cho những 
ai xét ra hợp lý mà tình đáng thương. 

Những ai được Thiên Ât thủ mạng là những người đương 
nhiên không bao giờ là người Thái Tuế cũng như Tuế Phá. Người 
Thái Tuế là người sinh ra như để gánh vác một công việc gì cao cả 
tốt đẹp, phải gặp nhiều điều may mắn để tiếp đón nhận lãnh trách 
nhiệm, đứng trong nghịch lý âm dương của Thiên mã làm hậu 
thuẫn. Hai phái này luôn luôn đứng trong nghịch lý âm dương của 
Thiên Ất, tức là Khôi Việt đóng ở dương cung thì Thái Tuế, Tuế 
Phá phải ở âm cung, trái lại Thiên Ất ở âm cung thì Thái Tuế, Tuế 
Phá đứng ở dương cung. Chỉ còn 2 phái Thiếu Dương là người có 
linh tính nhạy cảm hơn người và Thiếu Âm là người thành thật 
mà bị thua thiệt, là ở cùng Khôi còn Việt chỉ có 2 tuổi Đinh Tỵ, 
Quý Sửu đứng chung Thái Tuế. Đau đớn cho tuổi Canh Dần Ngọ 
Tuất và Quí Dậu hoàn toàn thất bại vì Triệt thủ tiêu mất Khôi hoặc 
Long Phượng. 

Vậy tình cảm người được Thiên ất quý nhân thủ mạng là tình 
cảm hoàn toàn không đắc ý. ở địa vị thứ nhân mà đương nhiên 
thủ vai trò đoàn trưởng lo toan mọi việc có tính cách phước thiện. 
Cái gì trái với đạo lý nghịch luân thường là khẳng định bất khuất. 

Người Thái Tuế là người định mệnh nặn ra để lãnh những 
nhiệm vụ sáng giá. Người Thiên Ât là người sinh ra phụ giúp cho 
đời bằng hành động tích cực nhân nghĩa. 

Trong Tử vi có rất nhiều hảo thủ đức độ và từ thiện đứng 
đầu là Thiên Quan, Thiên Phúc quí nhân, Thiên Đức, Nguyệt Đức, 


80 



Long đức, Phúc đức, Giải Thần, là một đoàn linh mục thượng toạ 
đầy đủ nhân hậu. Nhưng không sức mạnh quyền uy như Thiên Ât 
là ngôi vị ở ngay chính toà trực tiếp với vị tối cao ra lệnh cứu nhân 
độ thế. Việc cứu giải tai hoạ mọi sự đắc lực thành công dễ dàng 
hơn. 

Tóm tắt Khôi Việt là Thiên Ất quí nhân có tính cách lãnh tụ 
của vai trò mà thứ nhân quản nhiệm rất thành công trong việc 
cứu giải tai nạn cho dương nhân, được chuẩn nhận xứng đáng mà 
đương thời không mấy đắc ý. 

Nữ văn thi hào Tương Phố là điển hình của Thiên Ât quý 
nhân, tuổi Đinh Dậu ngày 22 tháng 11 giờ Mão. Nhờ tuổi Đinh mà 
mệnh đứng ngay vị trí Thái Tuế (Dậu cung) chung cùng Thiên Việt 
một cặp minh tinh hành Hoả đắc cách cho Hoả mệnh vô chính 
diệu. Thân phá cách (Tuế Phá) bổ khuyết cho mệnh đắc Khôi 
xương Khúc là đặc tài văn chương xuất chúng, vẫn phải chịu hẩm 



thương tâm do Bà (Thân) đủ tư cách khêu CỊƠi. 

Phải chăng người lỗi lạc của Thiên Ât quý nhân nếu được 
trường hợp nào đắc cách hơn ai thì không thể không có giông tố 


phũ phàng vùi dập, bởi do vị trí nghịch lý âm dương mà Khôi Việt 
bị xếp đặt trong khuôn khổ. Nói chung, người được Thiên Ât quí 
nhân chiếu cố là người đã có sự đồng ý của định mệnh làm cho 
nghiêng ngửa để rồi Khôi Việt ra tay tế độ mới rõ rệt chân lý. 


81 



